Minh triêt trong đời sông 



MINH TRIẾT TRONG ĐỜI SỐNG 


Tác giả : Darshani Deane 

Dịch giả : Nguyên Phong 

Nhà xuất bản : Văn Nghệ 


Mục lục 


1. TIỂU sử TÁC GIẢ 3 

2. LỜI NÓI ĐÀU 3 

3. THÀN CHÉT VÀ ĐỜI SỐNG 15 

4. TÍNH NÓNG GIẬN 18 

5. Sự NÓNG GIẬN 21 

6. QŨYÈN TỨC GIẬN 24 

7. Sự GẮN BÓ 25 

8. NGHỊCH CẢNH 26 

9. MẶC CẢM TỘI LÕI 30 

10. TÍNH NÔN NONG 31 

11. LY NƯỚC ĐÀY 32 

12. KIÈM CHÉ, BỘC Lộ VÀ DỨT BỎ 35 

13. TÍNH DO Dự.. ! 37 

14. CĂN BỆNH CỦA TRÍ NÃO 38 

15. Sự GANH TỴ 40 

16. TRONG TINH THÀN ZEN 42 

17. Tư TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỌNG 43 

18. GIẢI THOÁT ! 45 

19. CHỐNG ĐỐI VÀ THỬ THÁCH 46 

20. LÀM CHỦ TÌNH DỤC 47 

21. LÒNG KIÊU HÃNH 51 

22. THƯỢNG ĐÉ DUY NHẤT 54 

23. Tự DÒ Ý CHÍ..... 56 

24. GẰI NGỨA 58 

25. ÂN HUỆ 59 

26. PHÂN BIỆT VÀ PHÁN ĐOÁN 60 

27. GIÁC NGỘ 61 

28. Sự THỨC TỈNH 63 

29. “NGỌ” NỬA CHỪNG 64 

30. TÁM LÒNG CHAI ĐÁ 64 

31 . NHỮNG CHIẾC “CÚP” LUÂN CHUYỀN 66 

32. CÀU NGUYỆN 67 

33. CẦN CÓ THẦY HAY KHÔNG CÀN? 68 

34. THỰC TẠI CHỈ NẰM TRONG HIỆN TẠI 71 

35. CON ĐƯỜNG TÂM LINH 73 


Đặng Thắng viết lại - trang 1/95 



Minh triêt trong đời sông 



36. KINH NGHIÊM TÃM LINH 74 

37. THƯƠNG ĐÉ: Tư DO VÔ BIỂN 76 

38. ÀNH HƯỞNG CỦA MÀU SÁC 77 

39. HÂU QUẢ CỦA MA TUY .. 79 

40. CÀM NHÂN THƯƠNG ĐÉ 83 

41. CHẤP NHẨN 84 

42. “TÔI LÀ NGÀI” 86 

43. THƯƠNG YÊU KẺ THÙ 87 

44. THƯƠNG ĐÉ 91 

45. Quyền Năng 93 


Đặng Thắng viết lại - trang 2/95 



Minh triêt trong đời sông 



L TIẺUSỬTẢCGIẨ 

Darshani Deane là một diễn giả nổi tiếng, đã giúp đỡ nhiều ngưòi 
trên phương diện tâm linh. Cuộc diễn thuyết nào của bà cũng thu hút 
rất đông quần chúng, sau buổi nói chuyện bà thường dành thời giờ 
tiếp xúc với thính giả để thảo luận thêm về những đề tài liên quan 
đến đời sống cá nhân của họ. Chi tiết cuộc tiếp xúc được ghi nhận và 
in thành sách dưới tựa đề “Wisdom, Bliss, and Comom Sense” (Tạm 
dịch : Minh Triết Trong Đời sống). Cuốn sách này đã giúp nhiều 
người tìm được sự thoải mái trong đời sống tinh thần và là một trong 
những cuốn sách tâm linh bán chạy nhất năm 1989. 

rước khi trở nên diễn giả, Darshani là một nhạc sĩ nhạc cổ điển nổi 
tiếng, đã trình diễn âm nhạc tại 72 quốc gia trên thế giới. Bà còn là 
một trong những phụ nữ đầu tiên có bằng phi công, đã bay nhiều 
chuyến “solo” qua các lục địa. Bà cũng là người đàn bà đầu tiên lái 
xe hơi du lịch khắp thế giới một mình. Trên đường du lịch, bà sống 
nhiều năm trên sa mạc miền Trung Đông, xây cất trường học cho trẻ 
em nghèo tại Phi Châu, soạn thảo cuốn “Aírica Who’s Who” đề cập 
đến những nhân vật đã góp phần xây dựng cho lục địa này. Bà đã 
trông nom một trại tỵ nạn dành cho người Tây Tạng tại Nepal và tu 
nhập thất trên rặng Hy Mã Lạp Sơn. Từ năm 1979, bà dành trọn thời 
giờ cho việc diễn thuyết và giúp đỡ thính giả của bà tìm được sự 
thoải mái, an tĩnh trong cuộc sống. 


2. LỜI NÓI ĐẦU 

I rong thập niên vừa qua tôi đã diễn thuyết khắp nơi về nhiều đề tài 
khác nhau như “Con Đường Chuyến Hóa” “Định Hướng Cho Tương 
Lai”, “Hạnh Phúc Và Đau Khố” v.v. ...Thính giả của tôi gồm đủ mọi 
hạng người trong xã hội: Giám đốc xí nghiệp, quản lý thương mại, 
giáo sư đại học, sinh viên, học sinh, quân nhân, công chức, thợ 
thuyền, nội trợ v.v...Sau buổi nói chuyện thường có buổi thảo luận, 
một số người đã đặt những câu hỏi tương tự như sau: 

• Cuộc đời của tôi là một chuỗi đau khổ, bà có cách nào giúp tôi 
không? 

• Tại sao những bất hạnh lại xay đến cho tôi? Tôi đã làm gì nên 
tội? 

• Tại sao lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an, lo sợ? Tôi đã áp dụng 
nhiều phương pháp, từ thuốc an thần đến thiền định nhưng không 
đạt kết quả gì? Liệu bà có giúp được gì cho tôi hay không? 

• Làm thế nào đế một người bình thường như tôi có thế thoải mái 
trong đời sống hiện tại? 


Đặng Thắng viết lại - trang 3/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Tôi đã tập thiền trong nhiều năm mà chắng thấy kết quả gì khả 
quan. Theo bà tôi phải làm gì nữa đây? 

• Tại sao khi ở nhà tôi thấy thoải mái dễ chịu nhưng khi vào đến sở 
thì những nỗi bực bội, phiền hà lại nối lên? 

• Tôi đã theo học với nhiều thầy, tu nhiều phưong pháp khác nhau 
nhưng càng ngày càng thấy bối rối hơn. Tôi không biết phải làm 
gì nữa bây giờ? 

• Tại sao tôi cứ cảm thấy tuyệt vọng? 

• Làm sao người ta có thế giáp mặt với sự chết? 

• Chúng ta có thực sự tự do không? 

Sau khi tiếp xúc với họ, tôi thấy dù ở địa vị hay hoàn cảnh nào 
trong xã hội, đa số đều có những tâm trạng và thắc mắc như nhau. 
Điều này khiến tôi suy luận rằng nếu những người tôi đã gặp đều có 
những ưu tư giống nhau thì những người tôi chưa gặp chắc cũng có 
những tâm sự tương tự. Neu đã giúp được một số người qua buổi hội 
thảo thì biết đâu tôi chẳng giúp được người khác qua hình thức một 
cuốn sách nhỏ ghi nhận những điều tôi đã thu thập được. 

Phần lớn những câu trả lời của tôi đều dựa trên các phương pháp đã 
được truyền dạy và thực hành tại Phương Đông trong nhiều thế kỷ. 
Dĩ nhiên nó không giống chữa bệnh của khoa phân tâm vốn dựa trên 
căn bản “Phân tích mọi việc bằng lý luận, đưa nó ra ánh sáng rồi 
mọi việc tự nó giải quyết.” Tôi quan niệm rằng: Tâm hồn con người 
hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa cho 
nó bằng lý luận thông thường. Nó cần phải nâng lên một bình diện 
khác cao hơn đế mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quang mới. 
Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp 
được. 

ôi khám phá ra phương pháp này một cách ‘tình cờ” nhưng dường 
nhu trong đời không có gì gọi là tình cờ được thì phải. Tôi xin chia 
xẻ với các bạn về kinh nghiệm bản thân như sau: 

Cách đây không lâu, tôi là một nhạc sĩ nổi tiếng trình diễn âm nhạc 
khắp thế giới nhưng tôi chưa thỏa mãn với chính mình, hình như tôi 
còn muốn một cái gì nữa mà lúc đó tôi chưa ý thức rõ rệt. Tôi lái xe 
hơi vòng quanh thế giới, khởi sự từ Âu Châu, qua Trung Đông với ý 
định sẽ đi khắp Phi Châu, Á Châu trước khi về Mỹ Châu. Cuộc hành 
trì nh đưa tôi đến bờ sông Hằng xứ Ân Độ. Hôm đó tôi dừng chân 
trước đạo viện Sivananda nơi đạo sư Krishnanandajj đang giảng 
kinh Vệ Đà. Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ nghe nói đến kinh Vệ Đà và 
cũng chẳng biết vị đạo sư đó là ai. Tôi chỉ muốn chụp vài tấm ảnh 


Đặng Thắng viết lại - trang 4/95 



Minh triêt trong đời sông 



kỷ niệm đế làm bằng chứng cho cuộc du lịch của tôi mà thôi. Hôm 
đó đại su đã giảng cho học trò về Đại Ngã (Brahman), về cái lý 
tuởng tuyệt đối, không thể phân chia của vũ trụ. Vì lý do gì đó, đấu 
óc của tôi bồng đuợc đánh thức, tôi ý thức rằng từ truớc đến nay 
cuộc đòi của tôi chỉ là một giấc ngủ dài không tỉnh. Tôi nghe giảng 
một cách say sua, quên cả thời gian, không gian và lý do cuộc thăm 
viếng đạo viện. Điều tôi hằng mong muốn nhung chua ý thức đuợc 
bỗng hiện lên rõ rệt trong đầu óc của tôi. Tôi quyết định dừng chân 
tại đây để học đạo. Năm đó tôi vừa tròn 35 tuổi. 

ôi xuất thân trong một gia đình trung luu tại thành phố New York. 
Cha mẹ tôi tin rằng tôi có năng khiếu âm nhạc nên họ không quản 
tốn kém muớn giáo su kèm riêng cho tôi. Giáo su của tôi, một nhạc 
sĩ nghiêm khắc đã quyết địng rằng tôi phải trở nên một nguời độc 
tấu nhạc cố đìến, và chỉ nhạc cố đien mà thôi. Điều này có nghĩa là 
tôi không đuợc choi các bài nhạc vui nhu Valse hay hòa tấu với 
những học sinh khác. Qua âm nhạc, tôi nhận thức đuợc một sức 
sống mạnh mẽ tiềm tàng trong mình và khám phá rằng tôi có nhiều 
nhiệt thành với cuộc sống, lúc nào tôi cũng muốn vuon lên nắm bắt 
lấy một cái gì mặc dù lúc đó tôi không rõ mình thực sự muốn gỉ. 

Không nhu những thiếu nữ cùng lứa tuổi, tôi tin rằng hạnh phúc chỉ 
có thể tìm thấy trong sự thành công nghề nghiệp, danh vọng và 
“sống cho ra sống” chớ không phải ràng buộc trong những giới hạn 
hôn nhân. Trong thòi gian học tại đại học tuy quen biết nhiều nguòi 
nhung không bao giờ tôi muốn bị lệ thuộc vào bất cứ ai. 

Đời sống đối với tôi là một khu rừng đấy hoa thom cỏ lạ với những 
buồi trình diễn trên đài phát thanh, đài truyền hình, trên sân khấu 
những hộp đêm sang trọng tại New York, Chicago, Paris, London 
v.v. . .Tôi đã trình diễn trên du thuyền của những vuong tôn công tử 
hào hoa phong nhã. Giao thiệp với những nguời đàn ông từng trải, 
chín chắn. Nhiều nguời ngỏ lời cầu hôn và hứa hẹn một đời sống 
thoải mái cho tuong lai nhung tôi chỉ muốn tự do làm tất cả những 
gì mình muốn và tôi vẫn còn muốn nhiều thứ lắm. 

Nghề nghiệp đua tôi vào nhiều chuyến du lịch đầy hứng thú từ Ầu 
qua Á, từ những đô thị đông đúc ở Á Châu đến những làng mạc 
hoang vu tại Phi Châu. Tuy nhiên tôi không muốn là nhạc sĩ thuần 
túy mà phải nhiều hon thế nữa. 

ôi học lái phi co và trở thả nh một phi công có hạng. Tôi bay 
“solo” nhiều chuyến từ đô thị này qua đô thị khác. Tôi đã vẫy vùng 


Đặng Thắng viết lại - trang 5/95 




Minh triêt trong đời sông 



trên không trung như một cánh chim giang hồ và đạt nhiều kỷ lục 
đáng kể. Khi đó số phụ nữ có bằng phi cơ còn hiếm nên tôi đã trở 
thảnh đề tài cho nhiều câu chuyện thời sự. 

ôi ham thích chơi cờ “Chess”, ngoài việc giải trí thanh nhã nó còn 
là môi trường đế thử thách cá tính con người. Tôi đã tranh giải trong 
các hội quán quốc tế và hạ nhiều cao thủ xuất sắc. Trong các danh 
thủ môn cờ này, rất ít người thuộc phái nữ nên tên tuổi của tôi còn 
lẫy lừng hơn nữa nhưng đối với tôi nó vẫn chưa đủ, tôi chẳng bao 
giờ cảm thấy thỏa mãn cả, tôi còn muốn nhiều hơn nữa kìa. . . 

ôi ký họp đồng trình diễn tại Phi Châu và lang thang nhiều năm 
trên lục địa nắng cháy này. Tôi sống trên một du thuyền lộng lẫy 
chạy dọc theo sông Nile suốt sáu tháng liền, nhưng rồi cuộc sống 
vương gỉa làm tôi thấy nhàm chán. Tôi tìm đến một làng hẻo lánh, 
sống chung với những nông dân trồng trọt rau trái. Tại đây tôi học 
được bài học về sự hy sinh, nhẫn nại, lòng gắn bó chặt chẽ vào đất 
đai đế biến mảnh đất sa mạc khô cằn thành những đồn điền trù phú 
nhưng không hiểu sao tôi không thấy mình gắn bó vào đâu cả. 

ôi trở lại Âu Châu trình diễn âm nhạc một thời gian, lòng phiên 
lưu thúc đẩy, tôi mua một chiếc xe jeep để du lịch vòng quanh thế 
giới. Hầu như bất cứ nơi nào ghé qua, tôi cũng bị bao vây bởi rừng 
phóng viên, ký giả tò mò muốn tìm hiểu người phụ nữ đầu tiên dám 
du lịch thế giới bằng xe hơi một mình. Cuộc du hành đưa tôi qua Phi 
Châu, Trung Đông và rồi Á Châu. Tôi đi dọc theo rặng Hy Mã Lạp 
Sơn hiểm trở để vào đồng bằng xứ Ản, cho đến một hôm dừng chân 
bên bờ sông Hằng và nghe nói đến danh từ Đại Ngã ( Brahman). Trí 
óc của tôi bị thúc động mạnh mẽ, hình như tôi đã tìm được điều tôi 
muốn, tôi quyết định dừng chân nơi đây học đạo với Swami 
Krishnanandaji. 

ôi học hỏi ý nghĩa kinh Vệ Đà và chú trọng nhiều đến bộ 
upanishads. Với tấm lòng cương quyết có được kinh nghiệm tâm 
linh, tôi đã nhập thất thiền định nhiều năm trên rặng Hy Mã Lạp 
Sơn. Một hôm thấy trong lòng ngây ngất rạo rực bởi một cảm giác 
an tĩnh lạ thường, tôi vội báo tin cho thầy tôi biết rằng “Neu tiếp tục 
cố gắng khoảng sáu tháng nữa tôi có thể giác ngộ”. Thầy tôi không 
nói gì chỉ lắc đầu rồi yêu cầu tôi trở lại động đá suy gẫm thật kỹ về 
một đề tài của kinh Vệ Đà: “Khiêm tốn là bước đầu của tất cả sự tiến 
bộ”. Sau khi suy gẫm kỹ lưỡng về đề tài trên, tôi ý thức rằng người 
ta không thể tự hào với một công phu nhỏ bé như thế được, tôi bèn 


Đặng Thắng viết lại - trang 6/95 



Minh triêt trong đời sông 



cương quyết nhập thất trọn đời. Tôi báo tin cho thầy tôi biết rằng “ 
Tôi sẽ từ bỏ thế gian này để thực hà nh thiền định cho đến khi chết”. 
Một lần nữa thầy tôi lắc đầu và nói rằng: ‘Tại sao con lại nghĩ rằng 
con có thể từ bỏ thế gian này hoặc thế gian này sẽ từ bỏ con? Hãy 
suy gẫm thêm nữa về sự liên hệ giữa cá nhân và thế giới”. Thế là tôi 
lại chui vào động đá để suy gẫm thêm. 

Mùa mưa đến với rắn rết, côn trùng bò đầy vào trong hang nhưng 
tôi vẫn không sờn lòng, tôi ao ước có được kinh nghiệm tâm linh 
trước khi giấy thông hành của tôi hết hạn. Tuy nhiên thời gian là một 
thử thách lớn, sau mấy năm nhập thất mà vẫn chưa kinh nghiệm 
được điều tôi muốn, lòng phiên lưu mạo hiểm thúc dục tôi lên 
đường. Tôi muốn biết ngoài giáo lý Vệ Đà còn có những giáo lý nào 
khác nữa hay không? Biết đâu tôi chẳng học hỏi thêm được điều gì 
hay ho hơn nữa? Biết đâu tôi chang tìm được một giáo lý nào thích 
họp với tôi hơn, thế là tôi từ gĩa động đá đi Katmandu. 

ôi dừng chân trước một trại tỵ nạn dành cho người Tây Tạng. Sự 
kiện những người dân hiền lành, chất phát phải bỏ mảnh đất quê 
hương tìm tự do làm tôi xúc động. Hơn lúc nào hết tôi ý thức rõ rệt 
về sự liên hệ giữa cá nhân tôi và thế giới bên ngoài, tôi lập tức tình 
nguyện làm quản lý trại tỵ nạn này. Tôi thành lập trường học, 
thiếtlập trạm y tế, họp báo kêu gọi thế giới ý thức về tình trạng cai 
trị hà khắc của Trung Cộng. Tôi nghĩ rằng nhờ công tác xã hội này 
tôi sẽ tìm được điều tôi muốn cái gì, đời sống đối với tôi bỗng trở 
nên khó khăn hơn bao giờ hết. 

Hằng ngày tôi thường lái xe chuyên chở thực phẩm cho trại tỵ nạn 
qua những đường đèo nhỏ hẹp trên rặng Tuyết Sơn. Tôi nhìn thấy 
hằng trăm xác xe hơi dưới đáy thung lũng, chỉ một lơ đãng cả người 
và xe đều rơi xuống vực sâu. Hơn lúc nào hết sự chết bắt đầu ám ảnh 
tâm trí tôi. Tôi nghĩ nhiều về sự chết, về đời sống và bắt đầu sợ hãi. 

ôi vừa lái xe vừa cầu nguyện, đôi khi tôi còn đọc những bài thần 
chú Tây Tạng nữa. Không ai muốn chêt trước khi được một quyền 
năng nào đó “bảo đảm“ cho. 

ì công việc xã hội tôi quen biết linh mục Moran và Hòa Thượng 
Serkong Rimpochen. Tôi than thở với hai vị này rằng “ Kh i xưa tôi 
vẫn nghĩ đời sống là một cái gì đẹp đẽ nhưng hiện nay tôi lại thấy 
đời sống sao đầy những khó khăn, không sao thoải mái được”. Cả 
hai khuyên tôi phải có một thái độ với cuộc sống. Linh Mục Moran 
khuyên tôi cầu nguyện Thượng Đe nhiều lần trong ngày. Hòa 


Đặng Thắng viết lại - trang 7/95 



Minh triêt trong đời sông 



Thượng Serkong khuyến khích áp dụng một kỷ luật chặt chẽ để 
kiểm soát thân và tâm. Tuy nhiên tôi không giữ được điều gì vì đấu 
óc của tôi lúc đó cứ bị dầy vò, xung đột bởi một cảm giác trống 
rồng, thiếu thốn, không thể diễn tả. 

r 

It lâu sau tôi trở lại đạo viện Sivananda khóc lóc với đạo sư 
Krishnanandaji:” Con không thế sống với cái thế giới đầy phiền não 
này được nữa, con quyết định nhập thất thiền định cho đến khi đạt 
được kinh nghiệm tâm linh. Con không muốn du lịch hay làm công 
việc xã hội nữa mà chỉ ao ước kinh nghiệm của Thượng Đe mà thôi. 
Từ nay con nhất quyết đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.” 

Một lần nữa đạo sư Krishnanandaji lại lắc đầu nói rằng: “Tại sao 
con lại nghĩ mình có thế từ bỏ thế giới này? Thượng Đe và thế giới 
này đâu phải hai phần cách biệt, hãy tập trung tư tưởng để suy gẫm 
thật kỹ về đề tài này”. Từ đó bên dòng nước sông Hằng, tôi đắm 
mình vào việc thiền định, suy gẫm về cuộc đời đã qua của mình. 
Cho đến lúc đó tôi mới hiểu được rằng cuộc sống “ thiếu ý thức” của 
tôi khi trước chỉ là những gì chập chờn nhu giấc mộng. Tuy hiếu 
được vậy nhưng tôi vẫn chưa biết cách sống làm sao cho thoải mái 
đế tìm sự an tĩnh trong nội tâm. 

Sau một thời gian thiền định, quán tưởng, lòng phiên lưu mạo hiểm 
lại thúc dục tôi lên đường. Tôi tự nhủ biết đâu tôi chẳng học hỏi điều 
gì hay ho hon nữa? Tôi qua Nga Sô, Đông Âu và Tây Âu trình diễn 
âm nhạc và dừng chân ở một làng nhỏ nước Ý. Tại đây tôi gặp Linh 
Mục Padre Pio, một người mà trên thân thế có những bí tích (những 
dấu vết đóng đinh giống như Chúa Giê Su, mồi năm cứ đến thòi gian 
trước lễ Phục Sinh thì những vết thưong đó lại chảy máu một cách 
kỳ lạ). 

ôi được Linh Mục Pio chỉ dẫn rất nhiều về giáo lý bí truyền chỉ 
phố biến trong những dòng tu kín. sống gần Linh Mục tôi kinh 
nghiệm được một sự bình an lạ lùng, mỗi khi Ngài gio tay ban phép 
lảnh thì tôi lại thấy trong người dào dạt một cảm giác bình an vô 
hạn. Hàng ngày tôi tham dự khóa lễ tại nhà thờ San Giovani, lòng 
yêu thưong sùng kính của tôi đối với đấng Christ gia tăng mãnh liệt. 
Tôi muốn gia nhập dòng tu kín, trở nên một nữ tu dành trọn cuộc đời 
cầu nguyện Thiên Chúa nhưng tôi vẫn ngần ngại vì không quên cái ý 
thức về Đại Ngã (Brahman) và những kinh nghiệm thu thập bên 
dòng sông Hằng. Tôi cảm thấy trong người bị xâu xé bởi một cảm 
giác mâu thuẫn. Một mặt muốn quay về với triết lý phưong Đông 
nhưng mặt khác tôi lại thấy thoải mái với lối giải thích của thần học 
Tây Phưong. 


Đặng Thắng viết lại - trang 8/95 



Minh triêt trong đời sông 



It lâu sau tôi nhận lời mời của giáo su John Bennett qua Luân Đôn 
nghiên cứu công trình còn lại của Gurdjieff, một triết gia kiêm nhạc 
sĩ nổi tiếng . Gurdjieff đã dung hòa đuợc tu tuởng Đông và Tây qua 
những lời khuyên hết sức thực tế, ngoài ra ông cũng là một nhạc sĩ 
nên tôi nghĩ rằng một nhạc sĩ tôi có the thông cảm với nhạc sĩ hon. 

ôi chuyên tâm nghiên cứu công trình của Gurdjieff, một hôm đang 
đi bộ trên đuờng Oxíord, tôi bồng ý thức đuợc một cảm giác tự do 
kỳ lạ, tôi không còn thấy mình là mình nữa mà cứ lâng lâng nhu 
đuợc nâng lên một bình diện nào đó cao hon. Tôi ngây ngất một lúc 
rất lâu và ý thức đuợc điều Gurdjieff vẫn nói Sự ý thức toàn vẹn 
về sự sống.” 

ôi kể cho giáo su Bennett nghe về kinh nghiệm này và ngỏ ý 
muốn tìm một noi yên tĩnh đế suy gẫm thêm. Giáo su Bennett không 
đồng ý, ông nói:” Tách ra khỏi đời sống không phải điều Gurdjieff 
chủ truong, sống và ý thức sự sống, ý thức sự chuyển hóa của mình 
với đời sống mới là điều quan trọng.” Tôi không đồng ý với giáo su 
Bennett, đầu óc của tôi vẫn khăng khăng nghĩ rằng tôi có thế tìm đến 
noi chốn nào đế sống trọn vẹn vói cái cảm giác bình an đó mãi. Tôi 
tìm đến một tu viện hẻo lảnh ở Phi Châu, và tôi tuyên bố với tu sĩ 
truởng: “Tôi đến đây để tìm sự yên tĩnh, để suy gẫm, để nghiên cứu, 
đế kinh nghiệm...” Truớc khi tôi có dịp nói hết lời thì tu sĩ này đã 
lạnh lùng ngắt lời : “Muốn sống tại đây ai cũng phải làm việc. Tôi 
giao cho bà một số văn kiện, giấy tờ, bà có bổn phận sao lục ra làm 
nhiều bản, gửi đến địa chỉ trong danh sách này. Y êu cầu bà làm việc 
ngay vì đây đều là những thu khẩn cả”. 

Thế là tôi thấy mình “ è “ cổ ra sao lục những văn kiện, giấy tờ. 
Lúc đó không có máy Photocopy, không có máy điện toán nhu hiện 
nay nên mọi việc đều phải làm bằng tay. Khi tôi trình lên tu sĩ xấp 
văn thu dầy cộm, ông này liếc qua mấy hàng và phê bình ngay: “ Bà 
làm việc cẩu thả, chữ viết nghiêng ngả, những con tem dán không 
thẳng hàng. Yêu cầu bà hãy làm lại, bà hãy ngâm những con tem 
vào nuóc, bóc ra rồi dán lại cho thật ngay hàng thẳng lối. Tuyệt đối 
không đuợc phí phạm một thứ gì vì phong bì, giấy tờ và những con 
tem đều tốn kém, phí phạm nó sẽ gây thiệt hại cho ngân quỹ noi đây. 
Yêu cầu bà làm việc cho thật nghiêm chỉnh vì đó là đuờng lối tại 
đây, nếu không đuợc nhu thế xin bà rời noi này ngay lập tức.” 


Đặng Thắng viết lại - trang 9/95 



Minh triêt trong đời sông 



Ôi không thể tin rằng một người mang danh tu sĩ lại ăn nói lạnh 
lùng, bất lịch sự như vậy. Từ trước đến nay tôi là người nổi tiếng, đi 
đâu cũng được kính trọng, nể vì, không ai ăn nói hồn xược như vậy 
với tôi nhưng rồi tôi cũng dẹp bỏ tự ái, cắn răng hoàn tất công việc 
giao phó. Đen khi đó vị tu sĩ mới dịu giọng hỏi tôi: “ Thưa bà bà 
muốn học hỏi điều chi? “Tôi nói ngay mà không cần suy nghĩ : “ 

ôi muốn được kinh nghiệm với đấng Vô Cùng”. Vừa nghe vậy, tu 
sĩ đã lạnh lùng: “ Thế thì bà đi lầm chồ rồi, tại đây chúng tôi chỉ chủ 
trưong ý thức tất cả mọi hành động và hoàn hảo trong mọi hành 
động mà thôi.” Tôi sững sờ một lúc nhưng rồi quyết định sống tại đó 
một thời gian xem sao vì biết đâu tôi chang học hỏi thêm được điều 
gì chăng? 

N gày tháng trôi qua, tôi bị ép buộc phải làm nhiều việc một cách vô 
cùng cực nhọc. Tôi dậy sớm quét nhà, lau dọn, chùi cầu tiêu và tất 
cả mọi việc lao động trong tu viện thế mà còn bị chỉ trích và phê 
bình đủ thứ. Hình như người ta cố tình áp dụng “Kỷ Luật sắt” riêng 
cho tôi. Dù tôi làm việc tốt đến đâu người ta cũng có thể tìm cách 
chê trách được, dĩ nhiên lúc đầu tự ái của tôi bị va chạm mạnh 
nhưng rồi sau cũng quen đi. Điều tôi không ngờ là cái bản ngã tự 
cao tự đại, đầy kiêu căng phách lối của tôi nhờ thế mà cũng giảm 
dần theo thời gian. Cái cảm giác thiếu thốn khó chịu cũng theo đó 
mà biến mất, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái với chính mình nhiều 
hơn. Khi biết thoải mái với mình thì người ta bắt đầu nghĩ đến người 
khác và tôi đã suy nghĩ nhiều về mối liên hệ giữa cá nhân và xã hội. 
Tôi thấy từ trước đến nay tôi sống một cách ích kỷ quá. Do đó, khi 
một phái đoàn truyền giáo đi ngang, tôi vội tháp tùng theo họ đến 
Nam Phi. Tại đây tôi dồn sức ra làm việc xã hội, mở trường học, lập 
trạm y tế, sống trong những làng mạc của người da đen. 

Công việc hoạt động này giúp tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhân 
vật quan trọng của Phi Châu. Tôi thấy người ta đã cố tình loại bỏ tên 
tuổi những người da đen trong các công trình xây dựng quan trọng 
tại đây. Cuốn niên giám nhân vật Phi Châu” Who’s who in Africa” 
không hề đề cập đến bất cứ một người da màu nào. 

Sự bất công, kỳ thị chủng tộc của người da trắng đã thúc đẩy tôi 
phải làm một cái gì. Tôi bỏ thời giờ nghiên cứu đế xuất bản một 
cuốn niên giám nhân vật khác. Lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ mất khoảng 
sáu tháng là nhiều, sau đó tôi sẽ tìm về một làng mạc hẻo lánh đế 


Đặng Thắng viết lại - trang 10/95 



Minh triêt trong đời sông 



tiếp tục công tác xã hội và thiền định, nhưng sáu tháng lại biến thành 
bốn năm. Công trình nghiên cứu cuốn niên giám nhân vật đòi hỏi 
một sự kiên nhẫn, bền chí và cương quyết trong môi trường mà sự 
kỳ thị chủng tộc và nỗi bất công là việc đương nhiên. Cho đến khi 
đó tôi mới ý thức được sự lợi ích của thời gian sống trong kỷ luật 
tuyệt đối tại tu viện kia. Thời gian làm việc tại Phi Châu giúp tôi ý 
thức gía trị của cuộc sống và hiểu biết về chính tôi nhiều hơn. 

ôi biết cách sống một cách thoải mái, bình dị và quyết định Phi 
Châu là quê hương thứ hai của tôi. 

ể nghiên cứu làm cuốn niên giám nhân vật, tôi đã du lịch qua 
nhiều làng mạc, quốc gia tại Phi Châu. Một người Phù Thủy đã nói “ 
Bà sẽ trở nên một giáo sư và có rất nhiều học trò”. Tôi không tin 
những điều tiên đoàn vu vơ nên gạt đi viện lẽ tôi không hề có bằng 
cấp giáo dục và cũng không có ý định mở trường dậy dồ ai hết 
nhưng ông này nhấn mạnh “ Quá nhiều người không ý thức được 
điều họ làm và cần giúp đỡ. Thế giới này thiếu gì người có bằng cấp 
nhưng nếu họ không ý thức được chính họ thì làm sao họ có thế giúp 
đỡ hay dậy dồ ai? Bà có nhiều kinh nghiệm cá nhân và nên chia sẻ 
điều này với người khác.” 

ôi không để ý đến lời khuyên của ông này nhưng sau khi cuốn 
sách được xuất bản, tôi được nhiều nơi mời diễn thuyết và một bất 
ngờ xảy ra. Đa số thính giả chỉ muốn nghe tôi nói về những kinh 
nghiệm cá nhân của tôi hơn là tiếu sử nhân vật mà tôi ghi chép trong 
cuốn niên giám nhân vật. Chỉ ít lâu sau người ta chính thức mời tôi 
diễn thuyết về những kinh nghiệm tâm linh này thay vì những đề tài 
khác. Số thính giả mỗi ngày một đông, nhiều người cho biết họ tìm 
được sự thoải mái sau khi áp dụng những phương pháp mà tôi đề 
xướng. 

r 

It lâu sau tôi gặp lại người phù thủy nọ. Lần này ông ta cho biết “Bà 
sẽ rời Phi Châu đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới, bà sẽ giúp đỡ 
nhiều người hơn nữa. . .” Tuy bán tín bán nghi nhưng tôi đã trả lời : 
“Tôi chán du lịch lắm rồi, tôi chỉ muốn sống yên ốn tại đây thôi. 
Không ai có thế bắt tôi đi đâu nữa.” Người Phù Thủy thản nhiên nói 
: “Điều bà muốn và điều Ngài muốn có thể không giống nhau nhưng 
rồi bà sẽ học được điều cần phải học.” 


Đặng Thắng viết lại - trang 11/95 



Minh triêt trong đời sông 



Để chắc ăn tôi cho đi tất cả những quần áo, hành trang và cưong 
quyết không đi đâu nữa. Vài tháng sau tôi đuợc mòi nói chuyện tại 
câu lạc bộ phụ nữ ở New York. Tôi nghĩ thầm dự một buổi diễn 
thuyết ngắn ngủi về phong tục và văn hoá Phi Châu rồi trở về đây 
ngay thì ăn nhằm gì. Thế là tôi thu xếp hành trang lên đuờng qua 
Hoa Kỳ. 

Khi đến New York tôi đuợc biết đạo su Baba Muktananda cũng 
đang diễn thuyết ở đó. Tôi đã nghe nhiều nguời nói về ông này khi 
còn ở Àn Độ nên nhủ thầm đây quả là dịp may hãn hữu vì BIÊT 
ĐÂU TÔI CHẲNG HỌC THÊM ĐƯỢC MỘT ĐIỀU GÌ HAY 
CHĂNG? 

ôi ngồi trên hàng ghế đầu nghe Baba Muktananda diễn thuyết về 
những kinh nghiệm tâm linh. Tôi băn khoăn tự hỏi “Tại sao trải qua 
bao công phu tu tập, thiền định và quán tuởng mà tôi vẫn chua có 
đuợc kinh nghiệm tâm linh nào?” Đang diễn thuyết đạo su Baba 
bỗng ngung nói nhìn thắng vào chồ tôi và thong thả nói: 

• Này chị kia, chị chua kinh nghiệm đuợc gì vì chị còn ích kỷ, 
tham lam và có nhiều ràng buộc quá 

• Tuy giật mình nhung là một phụ nữ quen hoạt động, tôi đã trấn 
tỉnh ngay: 

• Ông nói tôi u? Tôi có nhiều ràng buộc sao? 

Baba thản nhiên: 

• Đúng thế, nếu không tin chị hãy nhìn vào ví của chị mà xem. 

• Tôi lục chiếc ví nhỏ, ngoài các đồ dùng cá nhân lặt vặt trong ví 
chỉ có mồi chiếc vé phi co về Phi Châu ngày hôm sau thôi. Dĩ 
nhiên tôi phải trở về Phi Châu... Ngay lúc đó một ý nghĩ nối lên 
trong đầu óc. Tôi run giọng: 

• Ông muốn nói nguời ta có thể bị ràng buộc vào một quốc gia, 
một lục địa, một lý tuởng hay một con chó. Neu nguời ta cứ mải 
miết suy nghĩ về những điều mình muốn nhiều hon suy gầm về 
những điều cao thuợng khác. 

• Quả thế, thời gian gần đây tôi thuờng nghĩ đến Phi Châu, nghĩ 
đến những công trình mà tôi đã xây dựng tại đây, nghĩ đến những 
làng mạc hẻo lánh, những nguời dân quê chất phát hồn nhiên, 
những noi chốn mà tôi đã cải thiện đuợc và cảm thấy hết sức 
hãnh diện nhung tôi không bao giờ nghĩ mình lại bị ràng buộc 
vào đó. Không hiều sao Baba đọc đuợc ý tuởng thầm kín của tôi, 
ông nói luôn: 


Đặng Thắng viết lại - trang 12/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Chị không nghĩ chị bị ràng buộc hay sao? Nếu vậy chị nghĩ sao 
khi phải từ bỏ tất cả những noi đó để sống tại Hoa Kỳ? 

• Sống tại Hoa Kỳ ư? Không bao giờ! Không đời nào tôi muốn 
sống tại noi mà những giá trị vật chật như tiền bạc, danh vọng 
được đề cao như giá trị tối thượng. Không đời nào tôi muốn chui 
rúc vào những phiền toái của đời sống mà tôi đang cố gắng thoát 
ra. Tôi đã đoạn tuyệt với nó từ lâu rồi kia mà. Một lần nữa Baba 
nói lớn: 

• Này chị kia, chính những điều mà chị muốn tránh né đã ràng 
buộc chị vào những điều khác. Chị không thế trốn chạy mãi như 
thế được, chị có muốn thực sự kinh nghiệm những điều cao 
thượng tốt lảnh không? Tôi im lặng, câu nói của Baba như có 
một sức mạnh phá tung tất cả quan niệm từ trước đến nay của tôi. 
Tôi ngồi im, sững sờ nhưng trong đầu của tôi cả là bãi chiến 
trường. Sau cùng tôi mở ví, rút tấm vé phi co đưa cho Baba. Ông 
cầm tấm vé phi co trên tay và thong thả nói riêng với tôi: 

• Chị có chắc chị sẽ làm như vậy không? 

ôi biết ông ta ám chỉ điều gì. Tôi nói qua hàng lệ: 

• Thưa có, tôi muốn kinh nghiệm của Thượng Đe. 

ôi không trở lại Phi Châu nữa mà tìm đến một khách sạn nhỏ gần 
đó tập trung công phu vào việc thiền định và suy gẫm về sự tự do 
tuyệt đối, về sự cởi bỏ ràng buộc. Tôi không còn nghĩ đến điều mình 
muốn nữa, không còn nghĩ đến quá khứ, đến những phiền toái, 
những điều mà tôi muốn xa lảnh. Tôi chỉ chuyên tâm suy nghĩ về 
những điều cao thượng tốt lành. Từ khi ý thức được điều này, công 
phu thiền định của tôi tăng tiến rõ rệt, tôi cảm thấy như được che 
chở trong một luồng từ điện yên tĩ nh an lả nh nào đó. Nhưng rồi một 
vọng niệm lại nẩy sinh trong đầu óc tôi, tôi ao ước sẻ an trú trong 
trạng thái an lạc này mãi mãi. Ý tưởng đó vừa nảy sinh tôi đã hối 
hận nhưng đã muộn, chỉ vài giờ sau, người chủ khách sạn đã đến đập 
cửa đòi tiền và tôi khám phá rằng tôi đã tiêu sạch số tiền dự trữ 
mang theo. 

Để kiếm sống, tôi đành trở lại việc diễn thuyết về đề tài tâm linh, số 
thính giả mỗi ngày một đông nhưng tôi vẫn không quên trạng thái an 
lạc kinh nghiệm được trong khi thiền định. Tôi mong có thế tìm một 
noi chốn vắng vẻ, yên tĩnh đe an trú trong trạng thái an bình đó. 


Đặng Thắng viết lại - trang 13/95 



Minh triêt trong đời sông 



ơ hội đã đến khi một người bạn cho biết anh có một căn nhà nghỉ 
mát nhỏ nằm sâu trong rừng, nếu muốn, tôi có thể sống tại đó mà 
không phải trả tiền thuê mướn chi hết. Căn nhà này không có những 
tiện nghi nhu điện, nước hay lò sưởi vì chủ nhân chỉ tạm trú mỗi khi 
săn bắn mà thôi. Tôi vội vã chụp ngay cơ hội hiếm có này. 

Đời sống tại đây không dể dàng như tôi nghĩ, hàng ngày tôi phải 
gánh nước từ một dòng suối nằm sâu dưới đáy thung lũng lên nhà. 
Tuy nhiên tôi học cách ý thức từng cử chỉ và hành động của mình và 
tìm sự bình an trong mọi hà nh động. Tôi thoải mái khi giặt giũ quần 
áo dưới suối, khi nấu ăn, khi lau nhà và việc tu thiền của tôi càng 
ngày càng tiến bộ. Tôi nhủ thầm sẽ không đi đâu nữa vì tôi đã tìm 
được một nơi trú ẩn thoải mái, đã tìm được điều ao ước từ bao lâu 
nay. Neu những bực đã chứng ngộ đều đạt đạo tại những nơi hoang 
vu cô tịch thì biết đâu điều đó lại chẳng xảy ra cho tôi? 

Một ngày mùa đông, thời tiết lạnh giá, chỉ trong thoáng giây nhiệt 
độ trong nhà đã sụt xuống đến mức khủng khiếp. Chiếc lò sưởi xách 
tay nhỏ tự nhiên không chạy nữa mặc dù nó vẫn còn đủ dầu hôi. Tôi 
mặc tất cả quần áo vào mình để chống lạnh và thực tập phưong pháp 
Yoga về Nhiệt Công. Không hiếu vì lý do nào mà mọi ngày tôi có 
thế chịu đựng được thời tiết giá lạnh nhưng lần này lại khác, một 
luồng hơi lạnh ở đâu thấm vào cơ thế khiến chân tay tôi đông cứng. 
Tôi cố gắng tập trung tư tưởng để thiền định, mọi khi tôi có thể nhập 
thiền dễ dàng nhưng hôm nay người tôi cứ run lên vì lạnh. Tôi cố 
gắng làm tất cả những gì tôi biết để chống lạnh nhưng vô hiệu, hơi 
lạnh nhu muôn ngàn con dao sắc bén đâm sâu vào da thịt. Tôi bắt 
đầu lo sợ, từ đây ra đến làng gần nhất cũng phải mất hơn mười cây 
số, mười cây số đường bộ trong cái lạnh kinh hồn này quả là một thử 
thách vô cùng lớn lao. 

Đến gần sáng không thể chịu đựng được nữa tôi đành thu thập hành 
trang lên đường. Tôi run rẩy bước đi trong làn gió bấc rét căm căm, 
toàn thân tôi nhu bị đông cứng trong cái lạnh kinh hồn. Tuyệt nhiên 
không một tiếng động nào mà chỉ có tiếng chân lê bưóc trên con 
đường mòn nhỏ phủ đầy tuyết trắng. 

Ba giờ sau, tôi dừng chân trước quán ăn ở đầu làng, chưa bao giờ 
mùi cà phê nóng lại có thể quyến rũ tôi đến thế. Ánh đèn điện sáng 
choang, tiếng người nói ồn ào, mùi xào nấu thơm phức... Hơn lúc 
nào hết, tôi ý thức ngay một cảm giác hoan hỷ khi được trở lại với 
cái thế giới mà tôi vẫn muốn từ bỏ nó. Tôi ngồi trên chiếc ghế bành 


Đặng Thắng viết lại - trang 14/95 



Minh triêt trong đời sông 



ấm áp của nhà hàng và ý thức rằng. “ Tôi đã làm tất cả những gì có 
thế làm đế từ bỏ thế gian vì tôi nghĩ thế gian này và tôi là hai thực 
the tách biệt. Cho đến lúc đó tôi mới ý thức rằng tôi chinh là một 
phần của thế gian này và vì là một phần của nó, tôi không thể tách 
riêng ra được. Chính sự ham muốn đã thúc đấy tôi đi tìm tất cả, kế 
cả những kinh nghiệm tâm linh, nhưng trải qua nhiều biến cố rời rạc 
tôi mới thấy rõ một sự liên hệ, gắn bó, có ý nghĩa vô cùng. Tôi đã 
học được bài học mà tôi phải học.” 

ôi trở lại với công việc diễn thuyết, số khán giả mồi ngày một 
đông hon trước. Điều tôi kinh nghiệm được trong buổi sáng mùa 
đông hôm đó đã dậy cho tôi một bài học vô cùng quí giá. Thật ra 
những điều này tôi vẩn biết qua sách vở, kinh điển, qua sự dậy dồ 
của các đạo sư nhưng tôi chưa thực sự kinh nghiệm được nó, ý thức 
được nó. 

Cổ LẺ CHÚNG TA KHÔNG HỌC ĐƯỢC BÀI HỌC MÀ 
CHÚNG TA PHẢI HỌC NÊN CHÚNG TA cứ PHẢI HỌC ĐI, 
HỌC LẠI MÃI CHO ĐỂN KHI NÀO THỤC sụ HỌC ĐIỀU 
PHẢI HỌC VÌ ĐỜI SÓNG TỤ NÓ VÓN KHÔNG CÓ TÍNH 
CÁCH CÁ NHÂN. KHI CÀN PHẢI TĨNH TÂM TRONG sụ 
CỘ TỊCH THÌ HOÀN CẢNH SẼ ĐẾN VỚI CHÚNG TA, KHI 
CÀN HÀNH ĐỘNG THÌ HOÀN CẢNH SẼ THÚC DỤC 
CHÚNG TA HOẠT ĐỘNG. TẤT CẢ MỌI sụ MONG CÀU, 
AO ƯỚC, DÙ LẨ ao ước Một Sự BÌNH Ấn Cũng đèư 
LÀ nhũng vọng niệm và néu là những vọng niệm 

NÓ CÀN PHẢI LOẠI TRỪ. 

3. THẰN CHẺT VÀ BỜI SÓNG 

en và Lola là một cặp vợ chồng mói cưới. Lola là người có đời 
sống ti nh thần khá cao, cô thường đọc sách vở về tâm linh, tham 
thiền và cầu nguyện hằng ngày, trong khi Ken thì không tin tưởng gì 
đến những điều mà vợ anh coi trọng. Lola phải nài nỉ mãi Ken mới 
chịu tháp tùng vợ đi nghe buổi diễn thuyết của tôi. Lola nói: 

• Thưa bà, tôi muốn cuộc hôn nhân của tôi được tốt đẹp, tôi nghĩ 
chúng tôi sẽ có hạnh phúc dài lâu nếu nhà tôi biết chú trọng đến 
vấn đề tinh thần nhiều hon vật chất. Neu cả hai chúng tôi đều biết 
hướng về mục tiêu chung là tinh thần thì chúng tôi có thế tránh 
được các cạm bầy vật chất, tránh được các đổ vỡ đau thưong do 
cuộc sống hưởng thụ đầy xa hoa phung phí mang lại. 


Đặng Thắng viết lại - trang 15/95 



Minh triêt trong đời sông 



Ken cãi lại ngay: 

• Thưa bà, vợ tôi muốn làm gì thì làm, đó là quyền của nàng nhưng 
đừng kéo tôi vào cuộc chứ. Tại sao tôi phải chú trọng đến những 
vấn đề tinh thần? Từ nhỏ tôi rất cực khố, bây giò có việc làm tốt, 
có đầy đủ tiện nghi vật chất thì phải hưởng thụ chứ. Sau này khi 
về già nếu muốn thì tôi có the nghĩ đến vấn đề tinh thần sau. Khi 
đó đâu đã muộn, còn thiếu gì thì giờ để làm. Dù cho khi về hưu 
65 tuổi tôi cũng còn đủ sức theo đuổi các vấn đề tinh thần kia mà. 
Bà nghĩ sao? Liệu tôi đúng hay vợ tôi đúng? 

Không ai có thể nói rằng ông đúng hay sai. Việc này chỉ mình ông 
biết nhưng bất cứ quyết định gì cũng phải dựa trên những dữ kiện 
thực tế chớ không thế giả tưởng được. Trước hết hoạt động tâm linh 
không hề ngăn cách với đời sống hiện tại mà là một phần của đời 
sống hàng ngày. Hoạt động tâm linh không có gì khác thường, 
không có nghĩa phải từ bỏ các hoạt động hàng ngày để theo đuổi 
một cái gì xa vời. Đi theo con đường tâm linh là sống cho ra sống, 
sống thoải mái với cuộc sống, sống một cách ý thức và chủ động chớ 
không phải sống một cách máy móc thụ động. Muốn được như vậy 
chiều hướng tâm linh phải là trung tâm của ông và trung tâm của tất 
cả những hoạt động của ông. Làm sao để các năng lực của ông đều 
phát xuất từ cái trung tâm đầy an tĩnh và sáng suốt ấy. Trung tâm 
này càng mạnh thì sức khỏe, sự giao dịch, công việc của ông càng 
ngày càng trở nên tốt đẹp hon và đời sống sẽ trở nên một ân sủng 
thay vì một cái gì mà ông phải vật lộn, phấn đấu. 

Bây giờ chúng ta hãy xét tới vấn đề thòi gian. Tôi muốn lưu ý ông 
về câu nói rằng lúc nào chúng ta cũng có thời giờ, ngoài sáu mưoi 
cũng có thể theo đuổi công việc như ý muốn. Liệu ông có chắc rằng 
ông sẽ sống đến sáu mưoi hay không? Trong cuốn “ Journey to 
Ixtlan” nói về cuộc tìm đạo của một người tên Castaneda với đạo sư 
Don Juan. Đạo sư Don Juan nói rằng: “ Thần chết là người bạn đồng 
hành luôn luôn đi sát bên cạnh chúng ta, gần đến nỗi chúng ta chỉ do 
tay ra là có thế chạm đến hắn.” Dĩ nhiên anh chàng Castaneda không 
muốn nghĩ đến sự chết, anh chỉ muốn học hỏi những kiến thức kỳ 
lạ, những điều huyền bí, những phép thuật của Don Juan nên tỏ ra 
khó chịu. Don Juan bèn khuyên bảo: 

“ Con chớ nên bắt chước mọi người cứ nghĩ rằng mình không bao 
giờ chết mà đòi làm những việc vĩ đại, kinh thiên động địa, vá biển 
lấp trời mà nên ý thức rằng Thần Chết là vị cố vấn khôn ngoan nhất 
mà con sẽ gặp”. 


Đặng Thắng viết lại - trang 16/95 



Minh triêt trong đời sông 



Đức Phật đã đề cập đến việc này qua một câu chuyện nhu sau: “ 
Một nguời đi trong rừng thì gặp một con cọp dữ, anh bỏ chạy và cọp 
đuổi theo. Anh chạy đến bên một vục thẳm sâu hun hút đầy những 
tảng đá nhọn hoắt, nhảy xuống thì cũng chết mà đứng lại thì bị cọp 
ăn thịt. Bất chợt anh nhìn thấy một cành cây leo đu giữa bờ vực, anh 
vội chồm lên bám vào cành cây này. Vừa bám vào cành cây anh đã 
trông thấy hai con chuột, một đen một trắng đang gậm nhấm cành 
cây. Trong giây phút đó anh nhìn thấy một trái cây nhỏ xinh xinh 
mọc trên cành, a nh vội hái ăn mà quên đi hoàn cảnh khốn cùng. Anh 
xuýt xoa khen ngợi vị ngọt của trái cây, quên cả con cọp đang gầm 
gừ trên bờ vực, quên cả vực sâu đầy những tảng đá nhọn hoắt, quên 
cả hai con chuột đang gậm nhấm cành cây. Anh chỉ uớc ao có the 
tìm thêm một vài trái nhu vậy đế ăn cho đã thèm thì suớng biết bao.” 
Khi chìm đắm trong sự vui suớng chúng ta quên những vô thuờng 
của cuộc đòi. Cuộc đời chẳng bao giò bằng phang, êm xuôi cả mà 
luôn luôn có những biến động ví nhu mặt biển truớc con giông tố. 
Chúng ta quên thời gian đang gậm nhấm cuộc đời chúng ta không 
ngừng nhu hai con chuột đen và trắng ( Ngày và Đêm). Dù chúng ta 
đẹp đẽ hay xấu xa, giàu có hay nghèo hèn, khôn ngoan hay khờ dại 
thì chúng ta cũng không thế thoát khỏi cái chết. Giống nhu con cọp 
trong câu chuyện trên, sự chết đang rình rập chúng ta, theo đuổi 
chúng ta, không chờ đợi đến lúc tuổi già. Những tảng đá nhọn hoắt 
duới đáy vực sâu tuợng trung cho những bất ngờ, tai nạn, sự tàn phá 
của con nguời, thiên tai, động đất, bệnh tật, chiến tranh v.v. . .Bất cứ 
lúc nào sự chết cũng có thể đến với chúng ta. Thần chết luôn luôn 
đứng cạnh chúng ta với lưỡi hái dơ cao sẵn sàng bổ xuống. Nguời Á 
Châu có câu thành ngữ: “Lúc hoàng hôn xuống chớ tự hào rằng ngày 
mai bạn sẽ thức dậy nhu thường lệ”. Đe đối phó với sự chết chúng 
ta không thể trốn chạy nó được mà chỉ có một cách mà sẵn sàng giáp 
mặt với nó bất cứ ở đâu và lúc nào. Hãy sống làm sao để cho thần 
chết không gặp mình lúc chưa chuẩn bị, hãy sẵn sàng ngay từ bây 
giờ. 

TÓM LẠI, VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI VIỆC CHÚNG MINH 
CHO ANH, NÊN HAY KHÔNG NÊN, THEO ĐUỔI VẤN ĐÈ 
TÂM LINH VỚI VỢ ANH, MÀ Ở CHỎ ANH SẼ PHẢI LÀM 
GÌ MỘT CÁCH THIẾT THỤC VỚI cuộc ĐỜI CỦA ANH. 
ĐỪNG QUÊN THẦN CHÉT LÚC NÀO CŨNG LẢNG VẢNG 
Ở BÊN CẠNH TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG CHÚNG TA. 


Đặng Thắng viết lại - trang 17/95 



Minh triêt trong đời sông 



4. TÍNH NỎNG GIẬN 

hời gian hưu trí mà Boyd mong đợi từ lâu đã đến nhưng nó đến 
cùng với bệnh cao huyết áp, bệnh tim và bệnh phong thấp. Boyd là 
nhân viên kiếm soát tài chảnh cho một công ty lớn, ông chuyên tính 
toán những con số bằng máy điện toán nhưng bây giờ bác sĩ khuyên 
ông hãy toan tính việc chăm lo chính bản thân của ông thì hon. Là 
một người nóng tính như lửa, ông thú nhận với tôi: 

• Thưa bà, tôi phải tìm cách chữa trị lòng nóng giận, nếu không thì 
với bệnh tim và cao huyết áp, tôi khó có thể kéo dài đời sống qua 
năm nay. 

ợ chồng Boyd đến tham dự khóa dạy Yoga cho những người cao 
niên của tôi. Ông cho biết ngay trong buổi thực tập đầu tiên, ông đã 
cảm thấy nhu có ai nhấc gánh nặng ngàn cân ra khỏi vai ông, chưa 
bao giờ ông lại thấy mình có thể thoải mái, xả giãn như vậy. Ông 
tâm sự: 

• Thưa bà, trước đây vợ chồng tôi chỉ ao ước đi du lịch vòng quanh 
thế giới bằng tàu thủy nhưng bây giờ thì chúng tôi chỉ mong có 
được sự yên tĩnh thoải mái. Nồi khố tâm của tôi là tính nóng 
giận, nhu đã kế, tôi là một người nóng tính như lửa. Khi đi làm 
tôi là một “ Hung Thần” đối với nhân viên dưới quyền, ai trái ý là 
có chuyện với tôi ngay. Bây giờ tuy về hưu nhưng tính tôi vẫn 
nóng như xưa. Trưa hôm qua đang ngủ thì có người gọi cửa, hắn 
muốn mời tôi mua bảo hiếm. Tôi chỉ muốn bẻ cố hắn ngay lập 
tức vì đã phá giấc ngủ của tôi, tuy đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng sự 
thật là tôi vẫn nóng như hồi nào. Có điều bây giờ đã già, huyết áp 
cao và thêm bệnh tim, nóng nảy quá chỉ có hại nên tôi muốn tìm 
cách chinh phụ sự nóng giận này. 

ó nhiều phưong pháp chinh phục sự nóng giận, vì ông là một 
chuyên viên điện toán nên tôi tạm sử dụng danh từ điện toán cho dễ 
hiều. Có 3 cách chinh phục sự nóng giận: Xóa bỏ ( delete), Kiểm 
Soát ( Control), và Thêm Vào ( Insert). 

Phưong pháp xóa bỏ như sau: Đã từ lâu các vị đạo sư phưong Đông 
đều nói rằng chúng ta ăn thứ gì thì sẽ chịu ảnh hưởng những thứ đó. 
Do đó, việc loại bỏ những thức ăn như thịt, cá là điều rất cần để 
kiếm soát tính nóng giận. Trong cuốn “Các Luân Xa” ( The 
Chakras) tác giả c.w Leadbeater đề cập đến việc chất thịt làm thân 
thê trở nên nặng trược, thô kệch, có những rung động làm ngăn trở 
luồng vận chuyển của sinh khí qua các luân xa và gây nhiều tai họa 


Đặng Thắng viết lại - trang 18/95 




Minh triêt trong đời sông 



đối với cơ thế. Muốn hiếu rõ chi tiết, ông nên tìm đọc cuốn sách này. 
Sách vở của truyền thống Vệ Đà cho rằng thịt cá mang tính chất 
nặng truợc hay Tamas, ảnh huởng và kích thích sự tức giận, dâm 
dục, thuộc các cơ quan rất thấp thỏi trong cơ thể. Neu nói một cách 
khoa học hơn, có lẽ ông biết rằng ngày nay nguời ta thuờng chích 
vào thân thể các gia súc nhu bò, gà, heo những liều thuốc kích thích 
có chất Hormones và hằng trăm loại hóa học khác mục đích đế làm 
sao cho chúng béo tốt, nặng cân. Dĩ nhiên những hóa chất này có hại 
cho huyết quản và sức khỏe con nguời vì hậu quả việc sử dụng hóa 
chất chua đuợc nghiên cứu cẩn thận, kỹ luỡng. Khi những con thú 
này bị đua đến lò sát sinh, lòng sợ hãi hoang mang, ý tuởng căm thù 
của chúng cũng tạo ra những thay đổi trong thể xác, ảnh huởng vào 
hạch nội tiết, tạo ra những hóa chất trong máu huyết hay xác thịt của 
chúng. Do đó khi ăn nhiều thịt, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những 
phản ứng bất lợi không thề luờng truớc đuợc. Tóm lại, chúng ta ăn 
thứ gì thì trở thảnh thứ đó, muốn giữ thân thế lảnh mạnh, trí óc an 
tĩnh thì chúng ta chỉ nên ăn các thức ăn tinh khiết mà thiên nhiên đã 
mang lại nhu rau trái, các loại ngũ cốc mà thôi. 

Một điều khác cũng cần “xóa bỏ” nữa là việc xem phim ảnh, 
chuơng trình truyền hình mà không chọn lựa. Các chuơng trình bạo 
động có thể ảnh huởng lên đầu óc chúng ta một cách vô thức và tạo 
ảnh huởng khiến nguời xem dễ trở nên nóng nấy, bạo động. Các 
hình ảnh khêu gợi, kích thính dâm dục cũng gây nên hậu quả không 
tốt vì dam mê thèm khát cũng là mặt trái của tính nóng giận. 

Bây giờ chúng ta hãy xem đến phuơng pháp “Kiểm Soát” ( 
Control). Nhu ông thấy mất đi năng lực tạo nên sự tức giận và chúng 
ta đều mất năng lục khi chúng ta nói nhiều. Đa số các đạo su 
phuơng Đông đều khuyên học trò nên kiếm soát việc ăn nói, phát 
ngôn bừa bãi. Các Ngài dậy học trò phải giữ yên lặng vài giờ mồi 
ngày và sau đó gia tăng thời gian này lên nhu một phuơng pháp chủ 
trị xác thân. Khi không chủ trị đuợc thân xác, lời nói cử chỉ làm hao 
tán năng lực một cách phung phí và hậu quả là chúng ta không còn 
kiếm soát đuợc mình nữa. Đó là nguyên nhân của hầu hết những nồi 
tức giận, bực dọc và bất an trong đời sống. 

ếu đã kiểm soát đuợc những điều trên, ông có thể “Thêm Vào” ( 
Insert) hay thay thế các thói quen không tốt bằng những thói quen 
tốt hơn. Việc luyện tập các tu thế Hatha Yoga có công năng làm 
điều hòa sự bài tiết, giúp xác thân khỏe mạnh, làm êm dịu hệ thần 
kinh.Việc thực tập hô hấp theo phuơng pháp khí công Pranayama 
giúp thân thể tự động điều hòa, sa thải các chất cặn bã. Việc thiền 


Đặng Thắng viết lại - trang 19/95 



Minh triêt trong đời sông 



định và quan sát bản thân qua câu hỏi “Ta là ai” sẽ giúp chúng ta 
nhận thức rằng chúng ta không phải là cảm xúc của chúng ta. Việc 
đống hóa với tâm thức thay vì các cảm xúc sẽ giúp chúng ta ý thức 
rõ rệt mình là ai, và lấy lại sự quân bình và kiếm soát đuợc chính 
mình. 

u tuởng gia Gorge Ivanvitch nói rằng phần đông chúng ta sống 
nhu một cái máy. Khi mọi việc suông sẻ, chúng ta thấy vui vẻ nhung 
khi gặp lúc khó khăn thì chúng ta ngã lòng thối chí ngay. Tất cả mọi 
việc đều “xảy ra” cho chúng ta. Thuong yêu, thù hận, ham muốn, 
giận hờn. Chúng ta sống và hành động nhu thể chúng ta là những 
“hậu quả” mặc dù thật ra chúng ta chính là “Nguyên Nhân”. Tóm 
lại, sự thay thế những năng lực giận dữ qua việc tập luyện này sẽ 
giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng thụ động, “sống nhu một cái 
máy”. Đã đến lúc chúng ta phải biết cách sai khiến “con ngựa tâm 
thức” thay vì để nó điều khiển cuộc đời chúng ta. 

• Thua bà, đó là điều tôi cần kiểm soát sự nóng giận sao? 


/V 

Ong cần hành động chó không phải chỉ nghe nói suông. Nếu làm 
đuợc phân nửa điều tôi trình bày thì ông cũng tiến rất xa trên đuờng 
chủ trị và tinh luyện bản thân của ông rồi. 

• Nhung. . .Nhung nếu giả tỷ nhu vẫn có kẻ chọc tức tôi thì tôi phải 
làm sao đây. 

ếu đã làm chủ đuợc chính mình thì những lời chọc giận đó làm 
sao có thể ảnh huởng đến ông đuợc? Ông nên suy gẫm về một câu 
nói “ Chúng ta không bao giò nhìn đúng về nguời khác mà chỉ nhìn 
họ theo quan niệm riêng của chúng ta mà thôi.” 

• Thua bà, tôi có thế tạm thời chấp nhận đuợc ý kiến đó nhung nếu 
có kê cố ý chọc tôi tức lên và hoàn toàn do lỗi của y chó không 
phải do lỗi của tôi thì sao? 

Trong truờng hợp đó ông có thể suy gẫm về một câu chuyện nhu 
sau: Một bữa kia Đức Phật đang thuyết pháp thì có một nguời đến 
công kích ngài bằng đủ những lời nói vô cùng bất lịch sự. Đức Phật 
bảo nguời kia rằng: Neu anh đua cho tôi một tò giấy mà tôi không 
nhận thì sao? Nguời kia trả lời: Neu Ngài không lấy thì tôi giữ lại tờ 
giấy đó chớ sao nữa. Đức Phật bèn nói: “Đối với những lời nhục mạ 
của anh, tôi cũng làm đúng nhu vậy. Tôi không nhận nó và nó ỏ' lại 
với anh.” 


Đặng Thắng viết lại - trang 20/95 



Minh triêt trong đời sông 



5. sư NÓNG GIẢN 

% % 

Belle đến tham dự buổi diễn thuyết về đề tài: “ Chinh Phục sự nóng 
giận” với ý muốn sẽ học đuợc cách kiểm soát sự nóng giận xuất phát 
trong các công việc hàng ngày. Cô cho biết rằng cô không quan tâm 
gì đến các vấn đề tâm linh, cô cũng chẳng bao giờ cầu nguyện, tĩnh 
tâm hay đọc những sách vở gì khác ngoài những tiếu thuyết tình cảm 
thịnh hành. Cô làm công việc quét dọn, lau chùi các văn phòng 
thuong mại và thuờng gặp khó khăn với một nhân viên kiêm soát. 
Nguời này thuờng ỷ thế hống hách và bắt nạt những nhân viên duới 
quyền, dù cô làm việc cẩn thận thế nào cũng bị bà này phê bình chỉ 
trích và nói xấu đủ thứ. Dĩ nhiên cô không ham thích gì cái việc làm 
tẻ nhạt, tồi tệ đó nhung cô cần một việc làm đế kiếm sống nên đành 
nén lòng chịu đựng. Sự nhịn nhục đã làm cô muốn phát điên lên. Cô 
cho biết: 

• Thua bà, tuần truớc tôi xem truyền hình thấy các bác sĩ nói về sự 
thay đổi trong co thể con nguời khi nóng giận, một bác sĩ cho 
rằng sự giận dữ có thể gây ra bệnh ung thu... Tôi tự nhủ rằng 
mình phải tìm cách chế ngự các cảm gián nóng giận này hay tìm 
kiếm một việc làm khác chứ kéo dài tình trạng hiện nay thì tôi 
đến chết mất. ... Bà có thể gíup tôi gì không? 

ôi có thể chỉ dẫn cho chị một phuong pháp giản dị để kiềm chế sự 
tức giận. Truớc hết, chị vừa cảm thấy nhu muốn nối giận lên, tôi 

không nói đến con giận, mà chỉ nhấn mạnh đến tâm trạng sắp sửa 
nối giận thì chị phải tìm cách kiếm soát ngay. Chị hãy tìm một noi 
nào tuong đối yên tĩnh, một hành lang hay một phòng tắm, bất cứ 
chồ nào để chị có thể đứng yên lặng một mình, chị hãy uống một ly 
nuớc lạnh, uống một cách thong thả từ từ để nguội bớt con giận rồi 
chị thở hít thật chậm và đọc câu thần chú “OM” tuợng trung cho sự 
bình an. Chị hãy kéo dài kéo dài âm thanh chữ “M” chứ không phải 
chữ “O”. Neu không tiện đọc ra thì chị có thế đọc thầm trong trí 
cũng đuợc. Âm thanh của chữ “OM” có công hiệu làm dịu thần xác. 

Chị không bao giờ cầu nguyện hay sao? 

• Không, tôi chẳng bao giờ cầu nguyện điều gì trừ khi tôi hết sức 
mong muốn một cái gì đó. 

V ậy thì chị muốn gì? 

• Tôi chỉ muốn con mụ đó để cho tôi yên, tôi muốn bà ta đối xử 
đàng hoàng với tôi hơn. . . . 


Đặng Thắng viết lại - trang 21/95 




Minh triêt trong đời sông 



Nhưng tôi đã chỉ dẫn cho chị một phương pháp kiểm soát cơn giận 
và đạt được điều chị muốn nhưng chị đâu chịu nghe. 

• Bà khuyên tôi cầu nguyện cho con mụ đó, làm sao tôi có thể cầu 
nguyện cho một người mà tôi không ưa được? 

Bât cứ điều gì chúng ta mong muốn đều có cái giá của nó. Khi chị 
muốn một bộ quần áo đẹp, chị phải trả tiền để mua nó, nếu chị muốn 
người kia thay đồi cách cư xử với chị thì chị cũng phải trả một cái 
giá chớ? 

• Giá đó là cái gì? 

Đó là việc chị phải nuốt một liều thuốc đắng có tên là “ Bản Ngã” 
bằng cách cầu nguyện. ... 

• Cầu nguyện như thế nào? 

Chị có thể cầu nguyện một cách đơn giản như sau: 

“ Hỡi Thượng Đe xin Ngài hãy ban cho người đàn bà kia một sự 
bình an ở nội tâm, xin Ngài hãy giúp bà ấy khỏe mạnh và sống lâu” 

• Điều bà nói thật ngây thơ, làm như vậy thì được cái gì? Làm sao 
chỉ cầu nguyện khơi khơi như vậy mà bà ta lại đối xủ tử tế hơn 
với tôi? 


ư tưởng là một sức mạnh vô cùng tế nhị và quan trọng. Nó có màu 
sắc, sự rung động và sức mạnh riêng của nó. Chị nghĩ rằng mỗi khi 
chị nghĩ đến ai thì tư tưởng của chị chỉ hiện diện trong đầu óc của 
chị thôi sao? Đó là điều không đúng. Tư tưởng hoạt động như một 
bình điện, các tác động hóa học có thể xảy ra trong bình điện nhưng 
luồng điện sẽ phát ra bên ngoài một cách mạnh mẽ và nó sẽ đi đúng 
chồ mà chị muốn hướng dẫn nó đến. Nói một cách đon giản hơn, tư 
tưởng là một năng lực và năng lục có thể tạo ra nhiều việc. Năng lực 
luôn luôn chuyển động chớ ít khi đứng yên ở một chồ và sự chuyển 
động của nó có tính cách chủ tâm. Cái năng lực hay sức mạnh của tư 
tưởng này hoạt động vô cùng tế nhị nhưng một khi tư tưởng về một 
cá nhân nào đó nẩy sinh, người kia có thể nhận được nó ngay. Khi 
chị nghĩ rằng “ Tôi ghét bà kia” thì bà ấy biết ngay, và bà ấy sẽ trả 
lại bằng sự thù ghét chị. 

ôi đã chỉ cho chị một phương pháp để thay đổi bà kia nhưng tự nó 
cũng thay đổi chị nữa. Khi chị cầu nguyện cho bà ấy mạnh khỏe, 
sống lâu, bình an thì không những chị ngăn chặn được hậu quả độc 
hại về sự nóng giận trong cơ thế của chính chị mà còn có thế ảnh 
hưởng đến bà kia nữa. Điều này có thể mang lại sự thay đổi nơi bà ta 
đối với chị, có thể bà ta bớt gay gắt với chị hơn. . . 


Đặng Thắng viết lại - trang 22/95 



Minh triêt trong đời sông 



Một khi chị đã ý thức được sức mạnh của tư tưởng và hiểu rằng tư 
tưởng phát xuất từ nội tâm của chị có thế ảnh hưởng đến cơ thế của 
chị như thế nào thì chị sẽ thấy viên thuốc của Bản Ngã không quá 
khó nuốt nữa đâu. 

• Tôi vẫn không hiếu bà muốn nói gì? 

Để tôi lấy một thí dụ khác dễ hiểu hơn, chị có thấy những màng 
lưới choàng trên tóc mồi khi chị đi uốn tóc không? Chỉ cần chạm 
nhẹ vào phần lưới là cả cái lưới chuyển động phải không? Cũng như 
thế, khi một tư tưởng nảy sinh nó có tác động trực tiếp ngay lên cái 
bầu không khí chung quanh và thu hút những rung động đồng nhịp. 
Đó là định luật: “Đồng Thanh Tương ứng, Đồng Khí Tương 
Cầu”của vũ trụ. Nghĩ đến những điều xấu thì tư tưởng sẽ thu hút 
những điều xấu ngay và ngược lại khi chúng ta chỉ nghĩ đến những 
điều cao thượng thì những tư tưởng tốt lành sẽ đến với chúng ta. Đó 
là định luật của tạo hóa mà người ta có thế giải thích theo khoa học 
vật lý, bất cứ môt lực gì phóng ra cũng đều có một phản lực khác 
tương tự ngược chiều. Tất cả mọi hành động hay tư tưởng của chúng 
ta đều liên quan trực tiếp đến cái định luật bất di bất dịch này. Dĩ 
nhiên, chỉ có thế không tin nó cũng nhu nhiều người không chấp 
nhận sức hấp dẫn của trái đất (Gravity) nhưng dù tin hay không, 
định luật đó vẫn ảnh hưởng đến chúng ta. . .. 

Chị hãy tập cách làm sao cho cơ thể của chị được thoải mái, mỗi 
khi có cơ hội chị hãy ngồi yên thở thật nhẹ và đều. Chị hãy suy nghĩ 
rằng phải chăng tư tưởng của chị cứ chạy loạn lên như những con 
ngựa không cương. 

Chị hãy nghĩ rằng mình có phải là cái tư tưởng đó hay không? Vì 
chị biết quan sát, biết suy gẫm về đối tượng là cái tư tưởng đó thì 
chị đâu phải là nó. Chị là một cái khác đó chớ. Thân thể chị càng xả 
giãn bao nhiêu thì trí óc chị càng thoải mái rõ rệt bấy nhiêu. Tư 
tưởng của chị là một khối thành kiến đã được cấu tạo ra từ khi chị 
còn nhỏ và có lẽ không ai chỉ cho chị cách quan sát nó đế xem nó 
hành động như thế nào? Một ngày nào đó khi thật thoải mái và bình 
an, chị sẽ nắm bắt được sự thật. Chị chính là sự bình an chớ không 
phải một cái gì khác. 

Chị sẽ thấy rằng chính cái tư tưởng và thành kiến phức tạp ẩn sâu 
trong tâm hồn của chị đã ngăn chặn sự bình an hằng có này. Trong 
tâm chị đã có sẵn một nguồn phúc lạc dồi dào, có sẵn một sự an tĩnh 
tuyệt vời mà chị cứ đi tìm kiếm ở bên ngoài làm chi. Một khi chị đã 
kinh nghiệm được điều này thì chị sẽ muốn đi sâu hơn nữa vào các 
trạng thái thiền định. Khi chị đã biết tĩnh tâm và làm chủ tâm hồn 


Đặng Thắng viết lại - trang 23/95 




Minh triêt trong đời sông 



mình thì không những chị đã thay đối mà hoàn cảnh chung quanh 
cũng sẽ biến đổi theo vì tất cả đều do tâm biến hiện. 

• Tại sao sự thoải mái và bình an có thể đem lại những đổi thay 
mầu nhiệm nhu vậy? 

Chúng ta luôn luôn thay đổi vì chúng ta đang sống. Chị không thấy 
sao? Chúng ta luôn luôn thu vào một số năng lực trong thiên nhiên 
và thải ra một số năng lực khác. Trên phuơng diện vật lý thì cái 
nănglực này là không khí, nuớc, ánh sáng, thực phẩm nhung chung 
quanh thân thế của chúng ta còn có những the khác tha nh cao hon, tế 
nhị hon, nó có thế đón nhận những sức mạnh vi tế khác khi chúng ta 
có đủ sức đón nhận đuợc. Tôi không muốn đi quá xa trong vấn đề 
này. Trong lúc rảnh rỗi, chị nên suy gẫm về hai câu nói sau đây. Câu 
thứ nhất của đạo su Swami Swanada nói với một nguời đang con tức 
giận khi bị gọi là “Thằng Ngu”. Ngài nói nhu sau: “ Neu có nguời 
gọi anh là thằng ngu thì tại sao anh lại tức giận và chấp nhận rằng 
nguời kia nói đúng.” Câu thứ hai của nhà tâm lý học trứ danh Carl 
Jung: “Điều chúng ta không thể tha thứ cho nguời khác chính là điều 
mà chúng ta không thê tha thứ cho chính chúng ta.” Tôi mong chị 
hãy suy nghĩ kỹ về câu nói này và chúc chị tìm đuợc sự bình an nhu 
ý muốn. 

6. QUYỀN TỬC GIẬN 

Gary là một nguời trung niên, ăn mặc lịch sự, làm việc cho một 
công ty buôn bán chứng khoán lớn ở New York, ông tham dự buổi 
diễn thuyết về đề tài: “ Chinh Phục Sự Nóng Giận”. Khi tôi vừa dứt 
lời, ông đã giơ tay phát biểu ý kiến và nói lớn bằng một giọng vô 
cùng tức giận: 

• Dĩ nhiên ai chang biết sự giận dữ không tốt cho tình trạng sức 
khỏe nhung cuộc đời đầy dẫy những bất công này, nguời ta CÓ 
QƯYÈN TỨC GIẬN MỘT CHÚT CHỚ Tháng truớc chủ tôi 
đã thăng chức cho một phụ nữ rất trẻ lên địa vị cao hơn tôi. Kinh 
nghiệm của cô này chỉ bằng một nửa của tôi vậy mà luơng cô ta 
lại gấp đôi luơng của tôi. Khi biết điều này tôi đã nổi nóng, dĩ 
nhiên tôi biết sự ghen tỵ không tốt nhung bà hãy nghĩ xem tình 
đời “ Khốn Nạn” nhu vậy đó, một đứa “ Con Nít Hỉ Mũi Chua 
Sạch” mà đuợc đặt vào địa vị rất cao, có số luơng bổng rất hậu. 
Một địa vị mà nguời nhiều kinh nghiệm lỗi lạc nhu tôi đã cố 
gắng bao năm vẫn chua đạt đuợc. Nghĩ cho cùng trong truờng 
hợp này TÔI CÓ QƯYÈN tức giận chứ? 


Đặng Thắng viết lại - trang 24/95 



Minh triêt trong đời sông 



Này ông bạn, cách đây vài hôm tôi đã đọc trên báo một chuyện như 
sau: Có một phụ nữ kia cãi lộn với chồng. Họ đã sử dụng danh từ tục 
tằn thô bạo nhất với nhau. Sau một lúc cãi vã, người chồng giận dữ 
bỏ đi sau khi đập mạnh cánh cửa như muốn lôi xập căn nhà. Phụ nữ 
nọ tiếp tục ngồi lải nhải chửi rủa thêm mấy tiếng đồng hồ cho đến 
khi phải cho con bú. Vừa bú mẹ xong vài giờ, đứa nhỏ ba tháng đã 
xám ngắt, làm kinh rồi tắt thở chết. Cuộc khám nghiệm cho biết đứa 
nhỏ chết vì nhiễm độc. Này anh bạn, Y học đã chứng minh rằng khi 
giận dữ, độc tố từ các hạch nội tiết có thể chảy vào huyết quản - 
HUYẾT QUẢN CỦA ANH CHỚ KHÔNG PHẢI CỦA NGƯỜI 
CHỦ ANH HAY CÔ BẠN ĐỒNG NGHIỆP CƯẢ ANH. Khi anh 
tức giận, số lượng Bạch Huyết cầu có thề giảm sút một cách nhanh 
chóng và khi quá thấp nó sẽ làm hư hại đến hệ thống miễn nhiễm 
(Immune System) của co thể - HỆ THONG MIỄN NHIỄM CỦA 
cơ THẺ ANH CHÚ KHÔNG PHẢI CỦA NGƯỜI CHỦ ANH 
HAY CÔ BẠN ĐỒNG NGHIỆP. Tóm lại, chính sự tức giận của 
anh đã tàn phá cơ thế của chính anh, hủy hoại cuộc đời của anh chớ 
không phải người khác. Tức giận có khác gì một hình thức tự tử 
đâu? NÀY ANH BẠN, BÂY GIỜ ANH ĐÃ THẤY TẠI SAO 
ANH CÓ QUYỀN KHÔNG TỨC GIẬN CHƯA? 

7 . Sự GẮN BÓ 

oslyn ăn mặc thật lịch sự nên dù có tuổi mà bà vẫn còn nhiều nét 
trẻ trung. Bà đến dự buổi nói chuyện về đề tài “ Phát Triển Đời sống 
Tâm Linh” cùng với các con, một cô gái trẻ đang theo học với một 
đạo sư nổi tiếng người Àn và một cậu con trai đang tập thiền với 
một thiền sư người Nhật. Năm ngoái khi chồng bà qua đời, các con 
đã khuyến khích bà thực tập thiền định. Từ đó bà tìm được sự an 
tĩnh trong tâm và những niềm vui thầm lặng khác mà trước đây bà 
chưa hề có. Hiện nay bà muốn “Đi Sâu Hơn” nhưng các con của bà 
nói rằng sự gắn bó của bà đã ngăn chặn bước tiến của bà. Roslyn 
nói: 

• Thưa bà, trong nhà tôi có rất nhiều đồ cố quý báu và tôi rất thích 
chúng. Các con tôi cứ bảo tôi phải bỏ hết đi nếu muốn có tiến bộ 
vế tâm linh, nhưng tôi không sao bỏ được những thứ đó. Tôi thấy 
rằng giữ chúng đâu có gì hại. Xin bà cho biết tôi sai hay các con 
tôi đã sai? 


Một con chim không thể bay được nếu cánh của nó bị cột. Dù cánh 
chim cột bằng sợi tơ hay sợi giây thừng thì cũng thế thôi. Neu muốn 
tiến bộ trên địa hạt tâm linh thì chúng ta cần phải biết loại bỏ lòng 
tha thiết gắn bó vào bất cứ một cái gì. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở 


Đặng Thắng viết lại - trang 25/95 




Minh triêt trong đời sông 



đây là LÒNG GẢN BÓ chớ không phải các đồ vật mà người ta gắn 
bó vào. Sự vứt bỏ những đồ cổ giá trị mà bà rất thích không có ích gì 
cho bà lúc này vì bà sẽ vẫn giữ chúng trong tâm trí. Neu sự gắn bó 
dù tích cực hay tiêu cực vẫn còn nằm ở trong trí chúng ta thì nó vẫn 
nắm giữ chính chúng ta như chính chúng nó vậy. 

Để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện ngắn: Có hai nhà sư một già, 
một trẻ cùng đi trên đường. Khi gặp giòng sông thì họ bỏ giầy lội 
qua, nhưng thấy một thiếu nữ rất đẹp đang ngần ngại ở trên bò sông 
không dám lội qua sông vì sợ ướt quần áo. Vị sư già thẳng thắn cúi 
xuống bồng cô gái nọ và lội qua sông. Vị sư trẻ đi theo rất đỗi ngạc 
nhiên. Sau khi qua đến bò' bên kia, vị sư già đặt cô gái xuống và tiếp 
tục đi, vị sư trẻ im lặng trong mấy giờ liền nhưng sau cùng ông 
không chịu nối nữa : 

• Sư huynh đã làm một việc không đúng. 

• Tại sao anh lại nói vậy? 

Sao sư huynh dám ôm một thiếu nữ, huynh không biết rằng chúng ta 
đều phải giữ giới sao? 


ị sư già bật cười nói lớn: 

• Này sư huynh. Khi tôi đặt cô ta xuống đất là tôi quên cô ta rồi, 
còn huynh, vẫn giữ mãi hình ảnh đó trong trí óc suốt mấy giờ 
đồng hồ. Vậy trong hai người chúng ta ai là người có sự gắn bó. 

T heo thiển ý của tôi, bà có thể giữ những đồ cổ đó, nhưng hãy giữ 
chúng một cách nhẹ nhàng thôi. Bà hãy tiếp tục công việc thỉền dinh 
một cách đều đặn chuyên cần. Neu đã cảm nhận được các niềm vui 
an tĩ nh rồi thì bà sẽ tiếp tục cảm nhận được nhiều làn sóng ân huệ 
khác, nó sẽ cho bà thấy rằng mọi vui thú khác trên đời này chỉ như 
đồ choi con nít vậy. Một khi đã thực sự nếm được những ân phưóc 
thiêng liêng thì bà sẽ không còn bị lay chuyến bởi những thứ khác 
nữa, dù có hay không có một đồ vật gì trên đời. 

óm lại, đối với món đồ cổ đó bà có thể giữ chúng nhưng, đừng 
quá gắn bó với chúng, có cũng được mà không thì cũng chẳng sao. 


8. NGHỊCH CẢNH 

Fred đến dự buổi diễn thuyết với chủ đề “ Nghịch Cảnh Và Đường 
Đạo” trên một chiếc xe lăn. Một tai nạn xe cộ vì sử dụng ma túy đã 
làm anh bị liệt nửa người. Vóc dáng gầy gò, khắc khổ, đầu hoi hói 
khiến anh trông già trước tuồi rất nhiều. Anh nói bằng một giọng 
nhỏ nhẹ: 


Đặng Thắng viết lại - trang 26/95 




Minh triêt trong đời sông 



• Thưa bà, bà có nghĩ rằng đằng sau sự đau khổ của mỗi con người 

đều có một bàn tay cao cả nào đó không? 

Kinh nghiệm cá nhân đã dậy tôi rằng không một việc gì có thể gọi 
là tình cờ, ngẫu nhiên cả. Đằng sau mọi việc xảy ra cho chúng ta đều 
có một chuông trình nào đó. . .Đe tôi kế cho ông một câu chuyện sau 
đây: 

Hai mưoi năm trước đây, Norman Cousins chủ bút tờ Saturday 
Review được mời tham dự một buổi tiếp tân quan trọng tại Nga Sô. 
Địa điếm tố chức là một biệt thự cách Mạc Tư Khoa khoảng 40 dặm. 
Vì tầm quan trọng của nó, Norman đã gọi Taxi đưa ông đi từ 3 giờ 
mặc dù buổi tiếp tân sẽ khai diễn lúc 5 giờ. Một phần vì ông muốn 
đến sớm cho chắc ăn nhưng phần khác vì kinh nghiệm trong nghề đã 
dậy ông rằng nếu đến sớm, ông có thể nghe ngóng thêm được những 
tin tức hành lang hay có dịp phỏng vấn những nhân vật quan trọng 
trong chính quyền. Không hiếu vì không thuộc đường xá hay sao mà 
xe Taxi cứ loanh quanh chạy mãi đến 6 giờ chiều vẫn chưa đến nơi. 
Đã vậy người tài xế không chịu chạy nhanh hơn, mà cứ tà tà đi dọc 
theo những con đường nhỏ hẹp, bấn thỉu ở ven đô thành. Norman là 
một người Mỹ nóng tính, sự chậm trẽ đã làm ông điên tiết lên nhưng 
dĩ nhiên ông không thế làm gì hơn vì ngôn ngữ bất đồng. Khi tìm ra 
được địa điềm thì buổi tiếp tân đã tan, quan khách ra về gần hết và 
Norman đành dằn sự phẫn nộ, nuốt giận trở về Hoa Kỳ mà không 
phỏng vấn được ai cả. 

ề đến nhà ông phải vào bệnh viện ngay vì sự giận dữ đã tàn phá 
cơ thể ông, và rồi ông đau ốm từ ngày này qua tháng nọ. Tình trạng 
sức khỏe của ông suy sụp một cách thảm hại cho đến khi ông nhận 
thức rằng chính ông là người đã gây nên tình trạng này. Là một 
người thông minh, ông nghiệm rằng nếu các cảm giác tiêu cực có 
thê hủy hoại sức khỏe của mình thì các cảm giác tích cực có thê đôi 
ngược lại. Ông tìm đến một bãi biến khí hậu trong lành, ăn toàn 
những đồ ăn tươi, nghỉ ngơi điều độ và chỉ đi xem những vỡ kịch hài 
hước. Các trận cười thoải mái đã giúp ông hồi phục sức khỏe, ông 
trở lại việc làm và khởi sự viết cuốn sách “Anatony Of An lllness” 
(Phân Tích về Một Con Bệnh), một cuốn sách nói về Tâm Sinh 
bệnh lý hiện bán rất chạy không những tại Hoa Kỳ mà còn khắp thế 
giới. 

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tôi không khỏi nghĩ đến người lái xe 
Taxi ở Mạc Tư Khoa. Tại sao y lại lơ đãng không chịu chạy nhanh 


Đặng Thắng viết lại - trang 27/95 



Minh triêt trong đời sông 



hơn? Phải chăng y đã đóng một vai trò nào đó trong một “Chương 
Trình” lớn lao hơn vì những bực bội mà y gây ra cho Norman 
Cousins đã dẫn đến việc ông này nghiên cứu và viết sách truyền bá 
sự hiểu biết của ông về mối liên quan giữa tâm trí và thể xác. Cuốn 
sách này đã giúp cho bao người ý thức về trách nhiệm của họ đối với 
tình trạng sức khỏe của mình 

ôi đồng ý với bà rằng có thể Cousins đã trải qua sự đau khổ vì một 
mục đích lớn lao nào đó nhưng tôi không biết sự khổ đau của tôi có 
mục đích rõ rệt nào không? Tuy nhiên tôi cũng cám ơn bà đã chọn 
một thí dụ rất thích là cuốn sách nối tiếng của Cousins. Một trong 
những lý do tìm đến đây là để chia sẻ với bà một kinh nghiệm của 
tôi nhưng tôi đang phân vân không biết có nên nói ra hay không? 

Xin ông cứ nói... 


Thưa bà, từ khi gặp tai nạn thì tôi sống thường xuyên trong một 
trạng thái đau khố cùng cực. Tôi tự than thân trách phận và một hôm 
ý tưởng tự vẫn nổi lên trong đấu óc đầy chán chường mệt mỏi của 
tôi. Mặc dù đã cố gắng gạt bỏ nó nhưng không hiểu sao đầu óc tôi 
lại hoạch định một kế hoạch tự vẫn ngay trong đêm đó. Khoảng 9 
giờ tối, có một tha nh niên cắm trại bị lạc ghé ngang nhà tôi đe hỏi 
đường. Tôi vốn không ưa người lạ nhưng không hiểu sao như có 
một cái gì xui khiến mà tôi lại bảo cậu ta có thế tạm ngủ ở ngoài 
phòng khách vì đường còn xa mà trời đã tối rồi. Cậu thanh niên đế 
hành lý xuống sàn và xin phép được sử dụng phòng tắm. Trong đống 
hành lý nằm ngổn ngang có một cuốn sách của đạo sư Swami 
Sivananda, dĩ nhiên tôi chẳng biết ông này là ai hay Swami có nghĩa 
là gì. Tôi chỉ vô tình cầm lên, lơ đãng đọc thử vài trang vì đầu óc tôi 
vẫn quanh quấn với ý nghĩ sẽ tự vẫn trong đêm đó. Bất chợt tôi nhìn 
thấy một dòng chữ nhảy múa trước mặt tôi. Tôi linh cảm đó là thông 
điệp của vị đạo sư này đang nói riêng với tôi. Đó là đoạn văn ngắn 
với nội dung như sau: “Có một cái còn quý hơn sự giầu có, quý hơn 
gia đình, quý hơn đời sống... Đó chính là Chân Ngã của anh, là cái 
đang ngự trị trong vạn vật, là cái tinh hoa đang thấm nhuần tất cả 
mọi danh tánh, hình tướng giống như bơ trong sữa, như luồng điện 
trong sợi dây điện. Có thể anh chưa nhận biết được cái chân ngã này 
nhưng sự ý thức nó, đạt đến nó là sự thực hiện Chân Ngã chính là 
mục đích của kiếp người...” Dòng chữ giản dị này có một sức lôi 
cuốn lạ lùng khiến tôi cứ đọc đi đọc lại nó mãi và khi đặt cuốn sách 
xuống bàn, tôi thấy mình trở nên một người khác hắn với con người 
khi tôi cầm cuốn sách lên. Thấy tôi có vẻ thích cuốn sách, người 
tha nh niên đã trao tặng nó cho tôi, a nh còn tặng thêm cuốn sách khác 


Đặng Thắng viết lại - trang 28/95 



Minh triêt trong đời sông 



của Swami Sivananda nói về cách thực tập các tư thế Yoga. Từ đó 
tôi bắt đầu luyện tập Yoga, tập thở hít, than thiền, suy gẫm, quán 
tưởng theo lời chỉ dẫn của cuốn sách. Một đêm, đang lúc thiền định 
tôi bỗng cảm thấy có một cái gì kỳ lạ diễn ra trong tâm. Mặc dù ngồi 
yên bất động nhưng tôi cảm tưởng như có một bông hoa đang nở 
trong lồng ngực. Sau đó tôi ý thức rằng tôi không còn là “Tôi” nữa, 
tôi không còn là một “Con Người”, một cá nhân riêng rẽ. Cái gọi là 
“Fred” đã tiêu dung lúc nào không hay nhưng tôi thấy mình ở khắp 
mọi noi trong cùng một lúc, tôi thấy mình thực sự được thảnh thoi, 
tự do hoàn toàn và mặc dù không có chân tôi vẫn thấy mình đi đứng, 
hiện diện trong tất cả mọi noi, mọi chốn. Cái kinh nghiệm lạ lùng đó 
kéo dài khoảng vài giây, có thể vài phút, tôi không biết rõ lắm vì 
Thời gian không có ý nghĩa gì nữa. Tuy ngồi yên bất động nhưng 
lòng tôi vô cùng xúc động. Tôi nghĩ lại quá khứ của mình, những 
năm tôi còn sử dụng ma túy thì thấy khi đó tôi chỉ là kẻ đuối theo 
những mẩu bánh vụn còn giờ đây tôi tham dự yến tiệc đế vưong. 

Kinh nghiệm đó trôi qua và không trở lại, nhưng không sao, chỉ cần 
kinh nghiệm nó một lần thôi cũng đủ thay đối cả cuộc đời tôi rồi. 
Nghĩ đến tai nạn năm nào, đến ý tưởng tự vẫn, đến người khách lạ 
xuất hiện bất ngờ, đến cuốn sách dường nhu tình cờ mà tôi đả nhặt 
lên đọc Tôi không khỏi nghĩ rằng phải chăng đằng sau mồi sự kiện 
xảy ra đều có một bàn tay cao cả của một đấng thiêng liêng? 

ôi cứ thắc mắc vì ý tưởng này mãi, tôi muốn viết câu chuyện của 
tôi ra đế chia sẻ với mọi người. Bà nghĩ thế nào? 

Sự thúc đầy anh viết câu chuyện này ra không phải là một ý nghĩa 
vớ vẩn đâu. Anh có thể gây cảm hứng cho nhiều người khác vì đa số 
chưa hề biết rõ mục đích và ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta đều là một 
phần của TOÀN THẺ. MỌI ĐỔI THAY TRONG TÂM THÚC 
CÁ NHÂN CŨNG ĐỀU ẢNH HƯỞNG ĐỂN CÁI TOÀN THẺ 
ĐÓ. Đối với riêng tôi thì câu chuyện của anh có 3 điều quan trọng: 
Một là mục đích của kiếp người là đạt đến sự thực hiện Chân Ngã, 
một trạng thái mà trong đó chúng ta ý thức được tâm thức vô giới 
hạn, là sự hiện hữu và ân huệ mà không bao giờ bị ảnh hưởng bởi 
điều gì xảy ra cho thân xác chúng ta. Hai là sự ý thức rõ rệt về một 
định luật sáng suốt đang điều động vũ trụ cho mục đích cao cả của 
chính nó và sau cùng, điều thứ ba là bất cứ nghịch cảnh nào cũng 
đều có ý nghĩa riêng của nó, cũng như đồng tiền có hai mặt vậy. 


Đặng Thắng viết lại - trang 29/95 



Minh triêt trong đời sông 



9. MẶC CẨM TỘI LỖI 

Shawn là một thanh niên còn trẻ, râu tóc rậm rì. Anh đến tham dự 
buổi diễn thuyết của tôi với một giải băng đỏ quấn trên trán và mặc 
một áo thung với hàng chữ lớn ngạo nghễ: “Thời Đại Mới Là Đây”. 
Be ngoài thì trông nhu vậy nhung bên trong Shawn lại mang nặng 
mặc cảm tội lỗi vì khi cha anh bị ung thu sắp chết thì anh vẫn còn 
mải mê tụ tập bè đảng để hút ma túy, không săn sóc gì cho ông cụ. 
Anh đã than thở: 

• Thua bà tôi đã không ở với cha tôi cho trọn đạo làm con và bây 
giờ thì muộn rồi vì cha tôi đã chết. Tôi phải làm gì để chuộc bớt 
tội lỗi đây? 

ruớc hết chúng ta hay tìm hiểu về danh từ “Chết”. Theo sự hiểu 
biết của tôi thì sự sống không the mất đi vì nó có tính cách vĩnh cửu. 
Không ai có thể vuợt khỏi nó hay làm gi đuợc nó. Sự sống là cái co 
bản, ấn tàng trong mọi vật. Phần bên trên của nó là các hình thể, 
danh tánh tạm thòi nối lên và rồi lại chìm xuống nhu sóng biến. Chết 
chỉ là sự tan rã của các nguyên tố bên trên xác thân chớ không phải 
mất đi sự sống. Khi các yếu tố của xác thân đã hu hoại, không còn 
biếu lộ đuợc cái tinh thần bên trong nữa thì tâm thức tự rút lui. Neu 
một nguời không đạt đuợc sự thực hiện Thuợng Đe ở trong kiếp này 
thì họ sẽ tái sinh ở một hình thế khác biệt khác. 

• Neu bà nói nhu vậy thì sau khi chết và giữa các và giữa các kiếp 
sống con nguời ra sao? 

Theo các đạo su Ấn Độ thì sau khi chết sự sống đuợc các thực thể 
thanh bai bao bọc lại, nguời ta thuờng gọi thực thể này bằng danh từ 
nôm na là linh hồn. Neu cái thực thế này có sự gắn bó mạnh mẽ với 
một nguời, một vật hoặc nơi chốn nào đó thì nó sẽ quanh quẩn ở cõi 
trần gian này một thời gian khá lâu truớc khi di chuyến sang cõi 
khác để kinh nghiệm cái kết quả của các hành độnt trong kiếp sống. 
Sau khi trải qua các kinh nghiệm này rồi thì nó bắt đầu nghỉ ngơi 
trong một trạng thái an tĩnh cho đến khi bắt đầu vào một kiếp sống 
mới. Anh có thế tìm hiếu tiến trình này qua các sách vở huyền môn 
của ông c.w. Leadbeater và bà Annie Besant về cõi Trung Giới và 
các thế sau khi chết. Trong quan niệm này chúng ta hãy khách quan 
mà nhìn vào lỗi lầm của anh. Hiện nay anh còn trẻ và lúc anh theo 
bạn bè tụ tập phe đảng để hút ma túy thì anh còn trẻ hơn bây giờ 
nhiều lắm. 

• Lúc đó phẩm giá và tu cách của anh ra sao? 

• Tình trạng suy nghĩ của anh thế nào? 

• Neu lúc đó mà ở cạnh cha anh thì liệu tu cách, hành động và lời 
nói của anh có giúp gì đuợc cho cha anh hay không? 


Đặng Thắng viết lại - trang 30/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Biết đâu sự thân cận với cha anh khi đó lại chang mang lại những 
hậu quả xấu? 

Hiện nay anh đã tỉnh táo hơn, truởng thành hơn và là lúc có thể 
giao tiếp với cha anh đuợc. Lúc này tâm hồn anh đã rộng mở, có thể 
vận chuyển đuợc các năng lực cao cả của anh để giúp đỡ cho cha 
a nh . 

uy cha anh không còn mang xác phàm nữa nhung ông cụ vẫn cảm 
nhận đuợc tu tuởng của anh nhu thuờng. Biết đâu hiện nay cha anh 
đang ở gần anh, còn gần hơn cả nguời thính giả đang ngồi cạnh anh 
nữa kià. Theo tôi thì mồi buổi sáng anh hãy bỏ ra vài phút ngồi yên 
lặng, đê thân thê hoàn toàn thu giãn, hãy thở nhẹ và hình dung hình 
ảnh của ông cụ trong tâm trí rồi bắt đầu gọi thầm tên ông. Neu anh 
làm việc này một cách chân thảnh thì anh sẽ kinh nghiệm đuợc đuợc 
một cảm giác thân mật, vô cùng gần gũi với cha anh. Khi anh cảm 
đuợc sự giao tiếp này thì anh hãy gửi đến ông cụ những làn sóng tu 
tuởng thân yêu, an lạc, những cảm giác chân thật phát xuất từ đáy 
lòng của anh cho ông cụ. Neu anh thực hành việc này một cách đều 
đặn thì không những nó giúp cho cha của anh mà nó sẽ giúp cho tâm 
hồn của anh nữa. Anh nên nhớ điều này “KHÔNG BAO GIỜ QUÁ 
TRẺ ĐẺ SỬA ĐỔI MỘT LỎI LÀM NÀO HÉT”. 


10. TÍNH NÔN NÓNG 

usan là một thiếu nữ còn trẻ, làm việc bán thời gian cho một tiệm 
buôn. Cô thuờng tham cho thân thế đuợc xả giãn vì cô mắc bệnh cao 
huyết áp. Tuy tham thiền giúp cô giảm bớt áp huyết nhung cô vẫn 
chua tìm đuợc sự bình an ở nội tâm. Cô nói: 

• Thua bà, tôi là nguời có tính nóng, việc gì cũng có thể làm tôi nổi 
giận đuợc. Tôi vừa ghé qua siêu thị để mua thuốc lá, tôi đang vội 
vì còn phải đón con gái ở trạm xe bus nên đến chồ quầy trả tiền 
cấp tốc ( Express Check Out) cho nhanh. Đa số mọi nguời đều di 
chuyển rất nhanh cho đến luợt một bà già đứng truớc tôi, bà đổ 
nguợc túi tiền, đếm từng xu từng cắc. Nhìn bà già thong thả đếm 
tiền mà đầu óc tôi phát khùng lên đuợc. Tôi vừa đứng vừa rủa 
thầm bà già “Chậm Nhu Rùa” làm trễ việc của tôi. Tôi chỉ muốn 
vặn cổ bà này cho rồi. Tôi đứng chờ mà lòng nhu bốc lửa, khi ra 
khỏi siêu thị tim tôi đập liên hồi khiến tôi phải ngồi nghỉ một lúc 
mói có thế lái xe đuợc. Những chuyện lặt vặt nhu vậy xảy ra rất 
thuờng mà tôi không biết phải đối phó bằng cách nào. Liệu bà có 
thế chỉ cho tôi một phuong pháp đế giảm bớt tính nóng này 
không? 


Đặng Thắng viết lại - trang 31/95 



Minh triêt trong đời sông 



rước hết chị cần biết rằng bà già kia không có tránh nhiệm gì 
trong việc làm gia tăng áp huyết của chị cả. Chị cần biết sự bực tức, 
nôn nóng của chị chẳng thúc giục bà già kia nhanh được chút nào 
mà chỉ làm hại cho bản thân của chị mà thôi. Neu đã từng thực tập 
thiền định thì chị hắn biết rằng khi không có một tư tưởng gì nổi lên 
trong tâm trí thì cái trí sẽ lặng yên và chị sẽ cảm thấy bình an. Tư 
tưởng có sức mạnh rất lớn, khi nó đã nối lên trong tâm của chị thì 
các hình ảnh liên quan đến tư tưởng đó cũng nối lên theo. Khi chị 
tức giận rồi nghĩ đến việc đập bà già kia một trận thì hình ảnh đánh 
đập bà già này đã nối lên trong tâm của chị rồi và chị đồng hóa mình 
với các hình ảnh đó. Sự đồng hoá này tạo ra nỗi vui cũng như điều 
khổ, sự bực tức cũng như nồi hân hoan. Neu ý thức được sự kiện này 
thì chị có thế tránh khỏi bị nó mê hoặc qua sức mạnh của tư tưởng 
mà chị tạo ra trong tâm. Chính vì không ý thức mà chúng ta đã tự 
tạo ra địa ngục cho mình rồi lại cố gắng đế thoát ra. Chị cần biết 
rằng TẤT CẢ ĐỀU DO TÂM TẠO. Chính trí óc của chị đã tạo ra 
thiên đường hay địa ngục. Tôi giúp chị chìa khóa để sử dụng quyền 
lực này một cách có lợi hon: Lần sau mồi khi đứng chờ mà cảm thấy 
có các phản ứng nôn nóng như trên thì chị phải lập tức thay đổi ngay 
tư tưởng của mình và nhủ thầm “ Neu tôi biết tự chủ và kiên nhẫn 
tôi sẽ thoải mái, những điều đang xảy ra này sẽ không ảnh hưởng gì 
đến tôi cả vì tôi biết cách khiến cho mình thấy bình an. “ Cứ lập đi 
lập lại tư tưởng này mãi trong trí óc thì các cảm giác thoải mái, bình 
an sẽ biểu lộ trong lòng chị, sẽ điều khiển xác thân chị và quan trọng 
hon nữa là chị sẽ tiến một bước dài trong việc nhận lã nh trách nhiệm 
đối với tình trạng sức khỏe của chị. Chị hãy ghi nhận thật kỹ một 
điều quan trọng sau đâỵ: CHÚNG TA KHONG THE THAY Đổi 
CUỘC ĐỜI MÀ CHỈ CÓ THẺ THAY ĐỎI THÁI ĐỘ CỦA 
CHỦNG TA ĐÓI VỚI cuộc ĐỜI MÀ THÔI. 

1L LY NƯỚC BẦY 

eresa là một thiếu nữ hoạt động. Cô tập thể thao, Y oga, thiền định 
và tham dự đều đặn các buổi sinh hoạt thảo luận về tâm linh. Năm 
ngoái cô và một người bạn tên Penny đã qua Ân Độ để gặp một đạo 
sư nổi tiếng. Cô nói: 

• Khi chúng tôi ngồi dưới chân Ngài thì Penny tự nhiên bước vào 
một trạng thái xuất thần kỳ lạ, cô yên lặng, nét mặt rạng rỡ như 
thiên thần. Sau đó cô cho biết cô cảm thấy những rung động kỳ 
diệu tràn ngập khắp cơ thể, có những chuyển động như điện khí 
di chuyển dọc theo xương sống khiến cô ngây ngất trong một sự 
bình an không thế diễn tả.... Trong khi đó, tôi chang cảm thấy 
một rung động gì cả. Tôi đặt nhiều câu hỏi với vị đạo sư và Ngài 


Đặng Thắng viết lại - trang 32/95 



Minh triêt trong đời sông 



cũng trả lời một cách lễ phép nhưng tôi không thấy câu trả lời của 
Ngài có gì đặc biệt. Đen nay tôi vẫn không hiểu tại sao tôi và Penny 
lại có những kinh nghiệm khác nhau như vậy? 

Không phải bất cứ ai cũng có những phản ứng giống nhau trước 
một đạo sư. Có những người lôi cuốn được chúng ta và có những vị 
không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. 

• Như vậy phải chăng vì tôi thiếu chuấn bị? Khi nghe Penny kế về 
những rung động tâm linh tôi đã đặt câu hỏi với vị đạo sư. Ngài 
trả lời như sau: “ Cái ly của bạn cô còn trống rồng còn ly của cô 
thì đầy ắp, không thể chứa đựng những điều mới lạ”. Tôi không 
hiếu Ngài muốn nói gì? 


V ậy khi ngồi trước đạo sư đó thì cô đã nghĩ gì? 

• Tôi nghĩ rất nhiều về Ngài, tôi muốn biết xem Ngài đã có những 
kinh nghiệm tâm linh gì? Đã đắc đạo quả nào? Liệu Ngài có xúc 
động khi thấy những đàn bà trẻ đẹp quây quần bên cạnh hay 
không? Ngoài ra tôi còn thắc mắc xem mình phải có thái độ gì 
trước người được tôn sùng như một vị thánh đó? 

ếu vậy điều cô đang suy nghĩ chính là cái “ Ly Nước Đầy” mà vị 
đạo sư đề cập đến. Cô đã phán đoán, có thành kiến với vị đạo sư kia 
rồi cứ thắc mắc không biết phải cư xử thế này hay thế khác? Tóm 
lại, đầu óc của cô đầy những tư tưởng lộn xộn thì làm sao có thể thu 
nhận thêm điều chi nữa? 

• Nhưng làm cách nào để tránh điều đó? 

Dĩ nhiên cô phải luyện tập, học đạo là để dùng vào việc đó. Khi 
quan sát tâm mình cô thấy chính nó là nguyên nhân của sự rắc rối. 
Neu cô biết dừng lại, đào sâu vào tâm hồn mình thì cô sẽ thấy tâm 
hồn cô trở nên yên lặng hơn. Những người học đạp phương Đông 
thường đến gần vị thầy của họ với “ Cái Ly Trống Rồng” này, họ 
lặng lẽ đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh vị thầy và lặng lẽ ra về. Họ biết 
cách giữ cho xác thân yên tĩnh, trí não không chất chứa những thành 
kiến này nọ, không mong đợi, không phán đoán, không ao ước hay 
mong cầu bất cứ điều gì. Đôi khi họ lên tiếng hỏi một vài điều 
nhưng thường thì không đặt câu hỏi chi hết. 

• Nhưng nếu không đặt câu hỏi thì làm sao Ngài biết được những 
thắc mắc mà giúp cho? 

Các đạo sư biết rõ những câu hỏi khi nó hiện ra trong trí óc học trò 
và nếu trí óc họ yên tĩnh, họ sẽ nghe được những câu trả lời của 
Ngài ngay lập tức. Đó là điều người Phương Đông gọi là “ Dĩ Tâm 
Truyền Tam” . 


Đặng Thắng viết lại - trang 33/95 




Minh triêt trong đời sông 



• Nhưng hỏi lớn tiếng có gì sai quấy đâu? 

Dĩ nhiên không có gì sai quấy cả. Câu hỏi có công dụng của nó 
nhưng ngôn ngữ thường bị giới hạn trong khi sự chuyển vận của tư 
tưởng thì rõ rệt hơn. Đe tôi lấy một thí dụ cho dễ hiếu, dòng điện ở 
Àn Độ là 220 volts trong khi các dụng cụ bằng điện dùng tại Hoa Kỳ 
đều là 1 10 volts. Giống như một cái máy biến thế chuyển điện áp từ 
mức cao xuống mức thấp thì tâm trí cũng mang sự hiếu biết từ mức 
độ cao xuống đến mức độ của nó. Cô nên biết ngôn ngữ không phải 
là phương tiện truyền thông duy nhất. Neu chúng ta chỉ tùy thuộc 
vào nó đế cảm nhận mọi sự thì chúng ta rât thiệt thòi. 

• Phải chăng đó là quan niệm của truyền thống Vệ Đà? 

Không hẳn thế đâu, rất nhiều truyền thống cũng đề cao sự cảm 
nhận tiếng nói vô thanh này. Chính Chúa Giê Su vẫn thường nói với 
các tín đồ “ Ta Không Dậy Bằng Lời Nói”. 

• Thưa bà, Penny và tôi dự định năm tới sẽ qua Àn Độ gặp vị sư 
này một lần nữa. Như vậy tôi phải chuấn bị cách nào? 

Theo sự hiểu biết của tôi thì thiền định là cách chuẩn bị tốt nhất. 
Neu chúng ta không biết cách chủ trị tư tưởng thì tâm hồn ta dễ bị 
lôi cuốn vào những chuyện viến vông không ích lợi gì hết. 

• Penny dậy cho tôi một phương pháp thiền, tôi tập thử một thời 
gian nhưng không thấy kết quả gì hết. Bà có the chỉ cho tôi một 
cách nào khác không? 

Cô hãy kiên nhẫn và vững tin rồi sẽ tìm được điều cô muốn. Có thể 
phương pháp của Penny không thích hợp với cô và dĩ nhiên cô có 
thể chọn phương pháp khác. Cô hãy tìm đọc cuốn “How To 
Meditate” của tác giả Lawrence Leshan. Đây là một cuốn sách về 
thiền rất giá trị có thế giúp cô rất nhiều. 

• Thưa bà, phải chăng lý do đầu óc tôi cứ lộn xộn hoài vì tôi thích 
“Thảo Luận” nhiều quá? 

ó thể tại cô ham hoạt động và nói nhiều quá. Cô nên tập cách lắng 
nghe trong các buối thảo luận hơn là đóng góp ý kiến một cách ồn 
ào. Cô hãy tự nhủ mình sẽ nghe nhiều hơn nói, hoặc sẽ không nói gì. 
Neu phải nói thì nói thật ít, vừa vặn đủ mà thôi. Mồi khi cảm thấy 
như có cái gì thôi thúc mình phải đứng lên phát biếu ý kiến thì cô 
hãy quan sát xem sự thúc dục đó ở đâu đến? Phải chăng đó là những 
yếu tố đến từ bên ngoài, từ các hoạt động tự nhiên quanh các đề tài 
thảo luận, nó xâm nhập vào tâm hồn cô và thúc dục cô phải làm một 


Đặng Thắng viết lại - trang 34/95 



Minh triêt trong đời sông 



cái gì. NÉƯ CÔ BIÉT TỤ CHỦ VÀ Ý THỨC sự KÍCH ĐỘNG 
ĐỘ THÌ NÓ SẼ TAN BIÉN NGAY. Sau khi đã kiểm soát được 
điều này cô hãy quyết định sẽ không đặt một câu hỏi nào cả, mỗi khi 
câu hỏi vừa hiện lên trong đầu óc thì cô hãy ngừng lại, quan sát nó 
và tự hỏi rằng “Câu Hỏi Này Là Của Ai? Ai Đang Cảm Nhận Câu 
Hỏi Này? 

• Như vậy là làm sao? Tôi không hiếu bà muốn nói gì? 

Đó là cách kiểm soát trí óc phóng túng, náo loạn của cô. Thay vì 
đồng hóa mình vào những giòng tư tưởng quay cuồng thì cô hãy 
quay về với cái tâm thức tự nhiên của mình là “ Tâm Thức Chứng 
Kiến”. Là người chứng kiến cô làm chủ được trí não của mình, 
không đế nó sai khiến cô nữa. 

• Nhưng nếu đó là một câu hỏi quan trọng và cần được trả lời thì 
sao? 

Dĩ nhiên cô có quyền đặt câu hỏi nhưng đó là giải pháp cuối cùng. 
Trước khi lên tiếng cô hãy xem rằng mình có thế cảm nhận được câu 
trả lời đằng sau các lời nói của người khác không? Chỉ khi nào tuyệt 
đối cần thiết mới phải đặt câu hỏi bằng lời. Nhờ sự tự chủ này cô sẽ 
ý thức được điều tôi muốn trình bày sau đây, đó là cách nghe những 
điều người khác phát biểu BẰNG TÂM CHỚ KHÔNG PHẢI 
BẢNG TRÍ. Hãy lắng nghe với một đầu óc yên tĩnh đe cho cái 
thông điệp đằng sau những câu nói đi thẳng vào trong tâm mà không 
bị cái trí óc lộn xộn làm sai lạc, méo mó nó đi qua các quan niệm 
hay. 

22, KIỀM CHÉ, BỘC Lộ VÀ DỬTBỎ 

— -ỹ «' «r 

Allison đến tham dự buổi diễn thuyết về đề tài “ Chinh Phục Sự 
Tức Giận” trong một tâm trạng hoang mang. Sau 15 năm chung 
sống, chồng cô đã lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt. Từ đó cuộc 
đời của cô là một chuồi ngày đầy giận hờn, cay đắng. Cô đi chữa hết 
bác sĩ tâm thần này đến chuyên viên tâm lý kia nhưng vẫn không 
thấy kết quả gì. Khi một bác sĩ khám phá rằng cô bị ung thư bao tử, 
ông khuyên cô nên tập trung tư tưởng vào những cảm giác tích cực 
hon là tiêu cực trong cuộc sống. Allison nói: 

• Thưa bà, suốt 8 năm nay các bác sĩ tâm thần đều khuyên tôi phải 
bộc lộ những cảm xúc ra thì nó sẽ tiêu tan, các chuyên viên tâm 
lý chỉ dẫn tôi cách mang những gì ấn ức bên trong ra ngoài đế 
mọi việc tự nó giải quyết và tôi đã làm đúng như thế. Tôi trở về 
nhà đóng chặt cửa, kêu la, than khóc và chửi rủa kẻ bạc tình. Tôi 


Đặng Thắng viết lại - trang 35/95 



Minh triêt trong đời sông 



• lấy quần áo của hắn mang đốt, bất kỳ thứ gì của hắn mà nhìn thấy 
là tôi đập, xé, chà nát... Sau những lúc nhu vậy tôi kiệt sức, nổi 
giận cũng vì thế nguôi ngoai đi nhung nỗi cay đắng của tôi vẫn 
không chấm dứt. Sự bộc lộ những cảm xúc ra bên ngoài đã làm 
xáo trộn đời tôi rất nhiều và có lẽ đã gây ra tình trạng bệnh tật 
hiện nay nhung khoa tâm lý lại nói rằng đè nén cảm xúc còn tệ 
hon thế nữa. Hiện nay tôi không biết phải làm gì, tôi rất bối rối 
và hoang mang. 

Các tài liệu y học đã nói rất rõ về hậu quả cuả tâm lý đối với sinh 
lý. Muốn biết rõ về sự bộc lộ hoặc kiềm chế các cảm xúc đối với co 
thể nhu thế nào bà có thể đọc cuốn “The Stress Of Life” của Hans 
Seyles hoặc “Antomy Of An Illness” của Norman Cousins. Một 
cuốn cổ thu về y học của Ản Độ, cuốn Aryuveda cũng đã nói rõ rằng 
sự tức giận hay đè nén một cảm xúc tiêu cực nào đó sẽ gây ra chứng 
bệnh thuộc bao tử và ruột. Từ xua các hiền triết đã biết rõ hậu quả 
tai hại của sự giận hờn bị kiềm chế hay bộc lộ. Trong cuốn Suma 
Theologica, thánh Thomas Aquino viết: “ Bộc lộ sự giận hờn làm 
gia tăng huyết áp, bắp thịt co thắt lại, tim đập mạnh lên và sự xáo 
trộn thế chất này sẽ cản trở những việc suy nghĩ một cách hợp lý”. 
Cuốn Philokalia của giáo lý bí truyền cũng nói rằng: “Một kẻ giận 
dữ dù có làm cho kẻ chết sống dậy cũng không đuợc Thuợng Đe 
chấp nhận”. Đạo su Swami Sivanada giảng dậy: “Vì giận dữ mà một 
nguời mất hết công phu tâm linh trong chốc lát.” Triết gia Gurdjieff 
cũng nhận xét: “Bộc lộ sự tức giận có thế phá tan tất cả tài sản tinh 
thần rèn luyện và tâm hồn con nguời sẽ bị trống rồng trong một thời 
gian rất lâu.” Kinh pháp cú nói rằng sự giận dữ giống nhu một chiếc 
xe ngựa chạy loạn sạ và chỉ có ai kiềm chế đuợc nó mới là một 
nguời kỵ mã đại tài. 

• Nhung nếu tôi nghe lời bác sĩ chỉ nghĩ đến những tu tuởng tích 
cực thì tôi phải làm gì với những tu tuởng tiêu cực? 

Cách đối phó đứng đắn nhất với những cảm giác tiêu cực là 
KHÔNG BỘC Lộ, KHÔNG KIỀM CHE MÀ CHUYỂN HÓA 
NÓ. Chuyến hóa là một tiến trình giải thoát chúng ta ra khỏi những 
gì tiêu cực và trợ giúp chúng ta tiến nhanh trên con đuờng tâm linh. 

• Nhung đó duờng nhu là lý thuyết. . ..Trong tình trạng hiện tại, tôi 
phải làm sao đây? 

Đó không phải là một lý thuyết đâu, phuơng pháp chuyển hóa nhu 
sau: Phải chăng mồi khi tu tuởng về nguời chồng cũ nối lên trong trí 
thì cô cảm thấy tức giận, cay đắng? Thay vì cứ để tu tuởng đó tiếp 


Đặng Thắng viết lại - trang 36/95 



Minh triêt trong đời sông 



tục dằn vặt cô thì cô hãy thay đổi thái độ của mình đối với nó. Cô 
hãy ngưng sự suy nghĩ về người chồng cũ mà chỉ tập trung vào nồi 
cay đắng, tức giận mà thôi. Khi quan sát cô sẽ thấy rặng nó không 
phải là cô mà chỉ là MỘT PHAN PHẢN ỨNG ĐÉN TỪ BÊN 
NGOÀI. Cô phải biết dừng lại, quan sát tiến trình của phản ứng này 
và nhất định KHÔNG CHỊU ĐONG HÓA VỚI NÓ. Khi cô không 
đồng hóa với nó tự nhiên nó sẽ biến mất như khi nó hiện ra vậy. Khi 
cô ý thức rằng nó chỉ là những cảm giác đến từ bên ngoài thì cô sẽ ý 
thức về mình nhiều hon. Dĩ nhiên lúc đầu những cảm giác này sẽ nối 
lên liên tiếp nhưng càng tập luyện cách chủ trị tư tưởng nó càng ít 
hiện lên. 

• Neu nhu vậy khi nỗi giận hờn tan biến thì tôi có trở lại tâm trạng 

như lúc không có sự giận hờn hay không? 

Cô sẽ tiến bộ hơn, cô sẽ ý thức hơn vì cô đã biết cách tách rời cô ra 
khỏi những cảm xúc của cô. Sri Aurobindo đã giảng dậy điều này 
nhu sau: “Khi bạn quan sát một điều gì thuộc bản chất thấp kém của 
mình và tìm cách tách rời nó ra thì bạn đã kêu gọi ánh sáng thiêng 
liêng và sự bình an ở trên cao tuôn xuống nơi bạn để biến đổi nó và 
sức mạnh này sẽ thay thế tất cả các hoạt động phản xạ máy móc và 
tiêu cực bằng ánh sáng thiêng liêng.” Sự thực hành để không đồng 
hóa với các cảm xúc tiêu cực và mở rộng tâm hồn đế đón nhận sức 
mạnh thiêng liêng sẽ biến đổi bản chất của cô. Từ đó sẽ cải thiện sức 
khỏe của co và giúp cô THAY ĐỔI ĐƯỢC THÁI ĐỘ CỦA CÔ 
ĐÓI VỚI CUỘC ĐỜI. 

n. TỈNH DO Dự 

eresa là một phụ nữ yếu ớt, ẻo lả có giọng nói nhỏ nhẹ nhu hơi 
thở. Cô do dự rất lâu trước khi quyết định đến tham dự buổi diễn 
thuyết, do dó cô đến trễ nửa giờ. Cô cho biết mồi khi phải quyết 
định một điều gì thì cô thấy vô cùng khổ sở. Cô nói: 

• Thưa bà, tôi cứ cân nhắc về việc “nên” hay “không nên” đi mãi. 

ó lúc tôi muốn đi, lúc lại không muốn đi. Phân vân một hồi thì tôi 
lại có những ý nghĩ khác như nếu đi thì tôi sẽ phải nhờ chồng tôi đón 
mấy đứa con tại trường, nhờ anh nấu cơm, lo việc nhà, chuyện gì sẽ 
xảy ra khi anh ấy và mấy đứa con ở nhà? Ai sẽ lo lắng cho mấy đứa 
nhỏ? v.v. . .Trí óc tôi cứ do dự giữa sự việc này mà không thể quyết 
định gì được. Tôi đã đi khám bác sĩ chuyên môn tâm thần nhưng vẫn 
không hết. Theo bà thì có cách luyện tinh thần nào giúp tôi không? 
Dĩ nhiên có nhiều cách nhưng trước hết cô cần hiếu rõ hai sự kiện 
sau: 


Đặng Thắng viết lại - trang 37/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Thứ nhất, có lẽ cô là một người thích sự hoàn hảo, tuyệt đối. 

• Thứ hai, cô cần biết rằng lòng hăng say tìm kiếm một sự hoàn 
hảo là vô ích vì sự tuyệt đối không thể có ở cõi đời tương đối 
hiện nay được. 

Cô cần suy gẫm thật kỹ và chấp nhận hai điều này. Mồi khi cô phải 
quyết định điều chi cô hãy thực hành một phương pháp giản dị sau: 
Việc đầu tiên cô hãy làm là tự nhủ rằng mình sẽ không đi đến một 
quyết định gi trong vòng 24 giờ đồng hồ. Sau đó cô lấy hai tờ giấy, 
một tờ biên chữ “Thuận” và tờ kia biên chữ “Chống”. Bắt đầu từ lúc 
Đó cô hãy viết tất cả những tư tưởng thuận lợi hay không thuận lợi 
vào hai tờ giấy kia. Cô phải ghi chép tất cả những tư tưởng dù chỉ 
thoáng qua trong đầu óc của cô lên giấy, viết xong thì cô cất tờ giấy 
và quên nó đi. Trước khi đi ngủ, cô hãy tập thở hít đều đặn cho thân 
the thoải mái, trí óc lặng yên rồi bắt đầu ôn lại những điều đã viết 
trên giấy nhưng nên nhớ cô sẽ không quyết định gì cả mà chỉ ôn lại 
các tư tưởng đã viết vào tâm trí thôi. Sau đó cô hãy lên giường và 
ngủ một giấc ngon lành, tuyệt đối không suy nghĩ gì về điều đó nữa. 
Sáng hôm sau cô sẽ cảm thấy trong lòng mình ngả về một hướng đặc 
biệt nào đó. Hãy chấp nhận bất cứ sự thỏa hiệp nào mà nó đưa ra. 
Kh i trí óc cô nối lên ý nghĩ nghi ngờ và do dự thì cô hãy tự nhủ rằng 
“ SỤ THẬT KHÔNG CÓ GIẢI PHÁP NÀO LÀ HOÀN HẢO 
CẢ, TẤT CẢ MỌI GIẢI PHÁP ĐÈƯ LÀ NHỮNG THỎA HIỆP 
GIỮA CÁC MÃNH Lực TRÁI NGƯỢC NHAU MÀ THÔI” 
Neu suy nghĩ nhu vậy thì chẳng bao lâu đầu óc của cô sẽ lặng yên và 
cô sẽ đi đến quyết định mà trước đó cô không thể làm được. 

14. CẦN BỆNH CỦA TRÌNẴO 

Charlotte là một thiếu phụ trẻ đẹp mặc dù bà đã ngoài năm mươi 
tuổi rồi. Bà nói: 

Từ năm ngoài tới nay tôi mới già đúng tuổi, tóc tôi mới bạc đi như 
vậy chứ ngày trước ai cũng tưởng tôi chưa đến bốn mươi. Tất cả chỉ 
vì đứa con gái ngỗ nghịch mà ra nông nỗi này. Thưa bà, tôi là người 
biết chăm lo sức khỏe cho mình, tôi đi bộ, tập thế dục và tham thiền 
đều đặn từ nhiều năm nay nhưng giờ đây con gái tôi đã cướp mất sự 
bình an nội tâm của tôi. Tôi làm đủ chuyện tốt cho nó mà nó chang 
biết ơn gì cả. Tôi trả tiền cho nó vào một đại học nối tiếng nhất thế 
mà nó lại bỏ ngang. Tôi dành dụm tiền cho vào quỹ tiết kiệm để nó 
tiêu dùng thì nó rút hết ra mua một xe hơi mới, tương lai của nó như 
vậy kể như hỏng rồi. Mới đây nó lại giao du với một đứa vô lại, 
chẳng học hành chi hết chỉ biết suốt ngày đàn dúm, lêu lổng. Sự kiện 
này làm xáo trộn cuộc sống tinh thần và ảnh hưởng đến sức khỏe 


Đặng Thắng viết lại - trang 38/95 




Minh triêt trong đời sông 



của tôi. Tôi phải làm cách nào để bắt nó thay đổi, làm cho nó sáng 
mắt ra và để cho đầu óc tôi được yên? 

Theo ý tôi thì bà hãy tự giúp mình trước đã. Ưu tiên trước hết của 
bà là sự hiểu biết cho đúng. Giúp đỡ người khác nhất là con cái của 
mình là việc nên làm nhưng bà cũng cần hiếu rằng khi chúng đã đến 
tuổi trưởng thành thì phưong pháp hữu hiệu nhất là hướng dẫn cho 
chúng thôi. Bà không thế bắt buộc chúng làm những gì mà bà muốn 
được. Bà có thể giải thích cho con cái biết rằng bà đã lo lắng hoặc đã 
xử sự với những hoàn cảnh tưong tự như thế nào khi bà còn ở tuổi 
đó. Bà cũng có thể vạch ra cho chúng biết hậu quả của những hành 
động như vậy sẽ đưa đến đâu. Sau khi đã làm hết sức mình thì bà 
cần biết cách phó thác, tin cậy vào bàn tay của Thượng Đe và ngưng 
lại ở đó. Tinh thần Đông Phưong dậy rằng Thượng Đe là chân lý 
tuyệt đối, không hình thế, không danh tánh nhưng đồng thời cũng là 
chân lý có hình thế là toàn thế vũ trụ và mọi vật trong vũ trụ. Kh i 
chúng ta cố gắng điều động tấn kịch của Ngài theo ý chúng ta thì 
chúng ta sẽ bị thương tổn và kẻ khác cũng vậy. Chúng ta cứ thích 
đưa ra những phán đoán xấu, tốt, về người này, người nọ, về mọi sự 
vật, mọi biến cố mà không nhìn thấy cái sức mạnh đang lèo lái tất cả 
mọi việc. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây đề cập đến việc đó: 

Một người nhà quê nghèo chỉ có một con ngựa, những người hàng 
xóm đã nói với ông ta rằng: “Ông nghèo quá, tại sao ông không bán 
con ngựa đó đi để lấy một số tiền có hơn không?” 

/V 

Ong này trả lời: “Nhưng tôi thích con ngựa này, nó giúp tôi trong 
việc đồng áng và tôi không muốn bán nó.” 

Một hôm con ngựa đi đâu mất. Mọi người trong xóm xúm lại bàn 
tán và thương xót dùm ông nọ. Họ nói “Tội nghiệp ông quá, có mồi 
con ngựa mà nó lại chạy mất.” Người dân quê trả lời: “Tôi không 
biết mình có đáng tội nghiệp hay không? 

iều tôi biết rõ là con ngựa đã đi đâu mất. Thế thôi.” ít hôm sau 
con ngựa trở về dẫn theo một bầy ngựa rừng hai chục con. Những 
người hàng xóm lại xúm lại bàn tán: “ Ông thật may mắn, tự nhiên 
lại có thêm hai chục con ngựa nữa.” Người dân quê kia trả lời: “ Tôi 
không biết là tôi may mắn như thế nào, tôi chỉ biết rõ hiện nay tôi có 
thêm hai chục con ngựa mà thôi.” Hôm sau đứa con trai độc nhất 
của ông leo lên lưng một con ngựa rừng và bị nó hất ngã què chân. 
Những người hàng xóm lại xúm lại bàn tán một hồi và kết luận: 
“Thật là khố, ông có mỗi một đưá con mà nay nó tàn phế rồi.” 
Người dân quê thản nhiên: “ Tôi không biết rằng tôi khổ hay không. 


Đặng Thắng viết lại - trang 39/95 



Minh triêt trong đời sông 



Điều tôi biết rõ rằng con tôi đã tàn phế.” ít lâu sau có chiến tranh, 
nhà vua ra lệnh động viên tất cả trai tráng trong làng chỉ trừ những 
nguời bị tàn tật và dĩ nhiên con ông lão đuợc miễn dịch. 

iểm đáng ghi nhận tại đây là sự phán xét ruờm rà và phí thì giờ 
của những nguời hàng xóm và tinh thần hiếu biết điềm đạm của ông 
lão nhà quê. Theo ý tôi bà hãy tiếp tục tập thể dục và tham thiền đều 
đặn. Khi tham thiền bà hãy nghĩ đến Thuong Đe, nghĩ đến cái sức 
mạnh vạn năng đang điều hành tất cả mọi vật này. Khi ý thức đuợc 
Thuợng Đe bà sẽ phát sinh ra sự quy phục và rồi bà sẽ tìm lại niềm 
an lạc nội tâm do sự quy phục này. Bà hãy đọc cuốn sách của thiền 
su Seng Ts’ang, tổ thứ ba của phái Zen. Ông nói “Đạo lớn không 
khó khăn đối với những nguời không còn sự ua thích. Khi không 
thuong, không ghét thì mọi vật sẽ bộc lộ ra một cách rõ ràng, không 
dấu diếm. Chỉ một chút phân biệt là đã có sự chia cắt đất, trời. 

NỂƯ MƯÓN NHÌN RA Được sụ THẠT thì hãy không 
PHÒ, KHÔNG CHÓNG MỘT ĐlỂư GÌ. ĐƯA RA NHỮNG GÌ 
MÌNH THÍCH VÀ CHÓNG LẠI NHƯNG GÌ MÌNH KHÔNG 
THÍCH LÀ CĂN BỆNH CỦA TRÍ NÃO.” 

ếu bà biết hành động nhu Seng Ts’ang diễn tả thì không những 
cuộc đời bà sẽ thay đổi mà cả cuộc đời của những nguời chung 
quanh cũng sẽ thay đổi theo. Theo ý tôi thì XÁC THÂN VÀ LINH 
HỒN LÀ TẶNG PHẨM CỦA THƯỢNG ĐÉ BAN CHO NHÂN 
LOẠI NHƯNG TRÍ NÃO LÀ BỆNH CỦA CON NGƯỜI. 

15. Sư GANH TỴ 

irginia rất khổ sở vì sự ganh tỵ của mình, cô đã lập gia đình lần 
thứ ba. Hai cuộc hôn nhân truớc đều đổ võ vì nguyên nhân bắt 
nguồn từ sự ganh tỵ này. Cô tâm sự với tôi: 

• Thua bà, tôi là nguời có tánh hay ganh tỵ nhung thay vì ganh tỵ 
với nguời ngoài, tôi lại ganh tỵ với chồng tôi. Tôi đã khó chịu về 
thời giờ, về sự tự do, sự thành công của anh ấy. Tôi biết nhu vậy 
là không đúng nhung vẫn không chừa đuợc. Tôi rất thích triết lý 
Đông Phuong và muốn biết nguời Đông Phuong giải quyết vấn 
đề này nhu thế nào? 

Theo sự hiểu biết của tôi, rất ít nguời đàn bà Phuong Đông nào lại 
ganh tỵ với chồng họ về những vấn đề mà cô vừa trình bày. Tuy 
nhiên, tôi có thề giúp cô về những chìa khóa của Phuong Đông để 
chủ trị tánh ganh tỵ này. 


Đặng Thắng viết lại - trang 40/95 




Minh triêt trong đời sông 



a) Phương pháp thứ nhất là Raja Yoga, khoa học phát triển trí não, 
chủ trị tinh thần. Thả nh Teresa Avila đã nhắc đến phương pháp 
này trong câu nói: “NÉƯ BẠN TƯỞNG TƯỢNG BẠN CÓ 
MỘT ĐỨC TÍNH NÀO ĐÓ LÀ BẠN ĐÃ CÓ MỘT NỬA 
ĐỨC TÍNH ĐÓ RỒI.” Vun bồi một đức tính trái ngược với tính 
xấu mà cô muốn bỏ là bí quyết của phương pháp này. Trong 
trường họp của cô, cô cần trau dồi đức tính cao thượng, hào hiệp 
đế nâng tâm thức của mình lên một bình diện cao hơn. Mồi buổi 
sáng cô nên ngồi một nơi yên tĩnh, thở nhẹ, giữ cho thân thế xả 
giãn. Mồi khi hít vào cô hãy tưởng tượng như mình đang hít vào 
một sự bình an, khi thở ra cô hãy nghĩ rằng mình đang thải ra 
những sự căng thẳng. Sau đó cô hãy lập đi lập lại trong trí óc câu 
thần chú “ Om, hào hiệp, OM, cao thượng.” Cô hãy tập trung tư 
tưởng vào ý nghĩa của những chữ này, âm thanh của chữ “OM” 
có nhiều công dụng mầu nhiệm Ịàm gia tăng cường độ của những 
ý nghĩa đi sau nó. NÉƯ TẬP ĐÈƯ ĐẶN CÔ SẼ PHAT triển 
NHỮNG ĐỨC TÍNH NHƯ CAO THƯỢNG, HÀO HIỆP VÀ 
RỒI CÔ SẼ LOẠI BỎ ĐƯỢC TÍNH GANH tỵ. 

b) Phương pháp thứ hai là Jhanna Yoga, con đường phát triển sự 
hiểu biết. Theo lối này cô hãy suy gẫm, quán tưởng về chính bản 
thân của cô và những người chung quanh, không phải như những 
hình hài hay danh tánh khác nhau, mà tất cả đều là một phần của 
cái Toàn Thể, Duy Nhất, của cái Bất Khả Phân, Vô Giới Hạn, 
của một Tâm Thức Chung mở rộng như đại dương tràn đầy ánh 

c) Phương pháp thứ ba là Bhakti Yoga, con đường sùng tín. Theo 
con đường này, cô hãy tập cảm nhận Thượng Đe trong tất cả mọi 
vật. Cô hãy đặt câu hỏi: “ Tại sao tôi có thế ganh tỵ với một 
người khi y là một phần của Thượng Đe và chính Ngài đã nói và 
hành động xuyên qua y? Cô hãy cầu nguyện rằng “ Xinh Thượng 
Đe hãy chấp nhận con, con xin dâng tất cả mọi cảm xúc dưới 
chân Ngài, con là con của Ngài và tất cả đều là của Ngài. NÊU 
THIẾT THA CÀU NGƯYẸN CÔ SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC 
MỘT SỤ BÌNH AN SÁNG SƯÓT VÀ TỪ ĐÓ CÔ SẼ THAY 
ĐOI* 

Hãy luyện tập bất cứ phương pháp nào thích họp với cô một cách 
chăm chỉ, đều đặn rồi cô sẽ thấy tâm thức mình được nâng cao lên, 
mở rộng ra và từ đó sẽ thoát khỏi tánh ganh tỵ. Cô sẽ tìm được sự 
bình an, hòa hợp trong đời sống. 


Đặng Thắng viết lại - trang 41/95 



Minh triêt trong đời sông 



16. TRONG TINH THẰN ZEN 

lliot làm việc cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhiều năm tại Nhật Bản, 
anh vừa bị đổi đến một quốc gia thuộc Bắc Phi. Khi còn ở Nhật, 
Elliot đã từng học Thiền trong một tu viện Zen nhung anh chua ý 
thức đuợc tinh thần Zen trong đời sống hàng ngày, anh nói: 

• Thua bà, hiện nay tôi đang sống trong một hoàn cảnh hết sức khó 
chịu, nhiệt độ Bắc Phi lúc nào cũng nóng hơn 100 độ. Máy lạnh 
chạy suốt ngày đêm vẫn không làm giảm sự bực bội của tôi đối 
với thời tiết nơi đây và mồi khi máy lạnh bị hu thì quả là một cực 
hình. Khi đi tắm thì nhiệt độ sa mạc đã làm nuớc trở nên nóng 
hối khiến tôi có cảm tuởng nhu bị luộc. Đã thế cuộc sống thiếu 
văn minh còn đem lại nhiều bực mình khác, khi cần sử dụng điện 
thoại thì có lúc nó chạy, lúc không, đi đâu cũng ngửi thấy mùi 
hôi thúi, thiếu vệ sinh nhung tệ hơn cả là nạn ruồi muồi, mỗi lần 
tôi tham thiền là ruồi muồi bu lại không thế tĩnh tâm đuợc. Suốt 
ba tháng nay tôi không sao thiền đuợc, tôi nghe nói rằng nếu 
không thiền đều đặn trong vòng bốn muơi ngày thì mất hết công 
phu. Điều này thực hu ra sao? 

ũng có thể lắm, nếu anh không thực tập thiền đều đặn thì anh khó 
có thể trở lại thói quen này nhung vấn đề ở đây không phải nhu vậy. 
Vấn đề chính là Zen không bao giờ ngung lại ở môi truờng thực 
hành. Zen có nghĩa là không phản ứng, trí óc luôn luôn điềm đạm, 
không đồng hóa với cảm xúc nhu ua, ghét, giận, hờn, khao khát, ác 
cảm, ảo ảnh, thích thú v.v... ZEN LÀ MỌT NGHỆ THƯẠT 
SÓNG CHỚ KHÔNG PHẢI SỐNG MỘT CÁCH PHONG Lưu 
SUNG TÚC. Có nguời đã hỏi Đức Phật “Hạnh Phúc Chân Thật Là 
Gì?” 


Ngài trả lời: “Sống điềm đạm trong mọi thăng trầm, thắng bại, đuợc 
thua, vinh nhục vẫn mỉm cười.” Bất cứ nguời nào cũng thoải mái khi 
cuộc đời êm đềm, nhưng hoàn cảnh hoàn hảo đó không có sự gạn 
lọc thử thách, không có đất mầu cho sự nấy nở và phát triến nội tâm. 
Genne Tumey nhà vô địch quyền anh cho biết anh đoạt chức vô địch 
thế giới chỉ vì có sức chịu đựng. Anh đã luyện đuợc sự chịu đựng 
bền bỉ, dẻo dai, chống lại mọi sự tấn công từ bên ngoài. Tiểu sử của 
các bậc hiền triết Phương Đông đều đề cập đến sự làm chủ thể xác 
một cách khắt khe. Đe vượt lên sự chống đối của xác thân, mồi ngày 
Swami Sivananda thường ngâm mình dưới dòng nước lạnh của sông 
Ganges từ 3 giờ sáng, nước ngập đến cổ và Ngài vẫn thản nhiên trì 
tụng những bài thần chú. Mấy người Phương Tây nào có thể tập sự 
khổ hạnh như thế? Sức chịu đựng của chúng ta kém xa người 
Phương Đông có phải không? Nhưng đó không phải lỗi của chúng 
ta. Cuộc sống văn minh vật chất đã làm chúng ta trở nên lười biếng. 


Đặng Thắng viết lại - trang 42/95 



Minh triêt trong đời sông 



Quên mất sự chịu đựng, không biết kiềm chế xác thân nhu những 
dân tộc khác. Có lẽ đó là lý do mà những dân tộc thuờng gọi là 
“Thiếu Văn Minh” lại có một cuộc sống thoải mái, xả giãn hon 
chúng ta rất nhiều. Phải chăng sự chịu đựng của họ với hoàn cảnh 
bên ngoài rất cao nên thần kinh của họ ít căng thắng truớc những 
biến chuyến tất nhiên của đời sống. Đe tiến bộ trên đuờng tâm linh, 
chúng ta cần phải tin cậy vào sự minh triết sáng suốt của Đấng Cao 
Cả trong vũ trụ đã đặt chúng ta vào môi truờng chúng ta đang sống 
hiện nay. Tất cả mọi nơi chốn đều có những mục đích, đều có những 
điều mà chúng ta phải học hỏi. Anh cần vuợt lên mọi sự bực bội, 
chống đối trong trí óc, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách và cố gắng 
tham thiền suy gẫm trở lại. Trong tinh thần Zen thì nguời ta không 
nhằm vào các sự kích động mà chỉ nhằm vào các phản ứng của mình 
đối với những sự kích động đó rồi anh sẽ hiểu chúng là gì. Anh hãy 
trở lại việc thực tập thiền định và suy gẫm về môt câu nói sau đây: 
“GIẰ TRỊ CUA MỘT CON NGƯỜI KHÔNG Ở NƠI CÁI GÌ Y 
CÓ MÀ Ở ĐIỀU Y LÀM ĐƯỢC KHI KHÔNG CÓ GÌ CẢ.” 

17. Tư TƯỞNG VÀ HÀNH BỒNG 

% 

sabel là chiêu đãi viên trong một nhà hàng, công việc bận rộn và 
nhiều áp lục khiến cô muốn tìm sự an tĩnh qua việc thực hành thiền 
định nhung vì đã quá quen sống phóng túng trong nhiều năm, cô 
không thể dậy sớm để tham thiền đều đặn đuợc, cô nói: 

• Nồi khó khăn lớn nhất của tôi là tuân theo kỷ luật. Tôi là nguời 
sống bừa bãi không có kỷ luật gì hết, nhất là trong việc ăn và 
ngủ. Tôi đã tham dự các lóp huấn luyện, đọc sách “Học Làm 
Nguời” (Self Improvement), đi chữa các bác sĩ tâm thần nhung 
chẳng kết quả gì, chứng nào vẫn tật nấy. Tôi đến đây để xem bà 
có phuơng pháp nào thay đổi đuợc cuộc đời vô kỷ luật của tôi 
hay không? 

Thảnh Teresa D’Avilla đã nói: “Nếu muốn một đức tí nh nào, hãy 
tuởng tuợng mình có đức tính đó và nhu vậy đã đi một nửa đuờng 
rồi.” Hình dung chính mình là nguời đã có những đức tính mình 
muốn một cách hứng thú và rồi cách cu xử của ta sẽ dần dần thay 
đổi để thích họp với những đức tính đó. Bao lâu nay cô vẫn tự nhủ: 
“Tôi là nguời vô kỷ luật, tôi chẳng tuân theo kỷ luật gì cả. ...” Do đó, 
hành động của cô đã phản ứng đúng tâm trạng vô kỷ luật này. Phải 
chăng lúc đồng hồ báo thức reo 5 giờ sáng, tiềm thức của cô lập đi 
lập lại một điệp khúc quen thuộc rằng “Tôi không có kỷ luật, tôi 
không có kỷ luật” và rồi trí óc của cô đã sai khiến cái tay của cô tắt 


Đặng Thắng viết lại - trang 43/95 




Minh triêt trong đời sông 



đồng hồ báo thức đi để ngủ thêm ít lâu nữa. Điều này có khác chi 
một cái mẫu mà nguời thợ may dùng để may quần áo. Mầu thế nào 
thì bộ quần áo sẽ nhu thế. Trong cuốn Psychocybernetics, giáo su 
Maxwell Waltz đã viết: “Cách xử sự của một nguời không bao giờ 
trái nguợc với hình ảnh của chính đuong sự”. Vì cô thích đọc những 
loại sách “Học Làm Nguời” đế tôi giới thiệu cuốn “Power Of 
Affirmation” của đạo su Subramuniya, nhà xuất bản Himalayan 
Academy tại Hawaii. Trong cuốn này tác giả đã dậy chúng ta cách 
phá bỏ những thói quen trong trí óc để buớc vào một địa hạt khác. 
Ông viết “Neu một nguời cảm thấy y không thế làm đuợc thì y sẽ 
không bao giờ làm đuợc việc đó.” Phuong pháp thay đổi là thay đổi 
tu tuởng, đầu óc bằng tất cả sức mạnh trong nguòi làm sao để toàn 
thân, từ đầu óc xuống đến các lỗ chân lông đều toát ra một ý nghĩ 
duy nhất là “Tôi có thế làm đuợc” thì y sẽ làm đuợc tất cả mọi sự. 
Tác giả đề nghị mồi ngày nên lập đi lập lại hàng trăm lần câu “Tôi 
có thể và tôi sẽ làm đuợc chuyện đó” thì nguời ta sẽ thay đổi đuợc. 

Bây giờ chúng ta hãy áp dụng phuong pháp này vào truờng hợp của 
cô. Thay vì giữ trong tâm tu tuởng “Tôi không có kỷ luật” cô cần 
đổi nó thành “Tôi có kỷ luật, tôi là nguời rất kỷ luật”. Không những 
giữ trong tâm nhu vậy mà cô còn phải lập đi lập lại mồi khí có dịp 
nhu một câu thần chú. Sau nữa trí óc của cô ở tình trạng nhạy cảm 
nhu lúc truớc khi ngủ thì cô hãy hình dung cái hành động mà cô 
muốn trong trí óc. Muốn dậy sớm u? Cô hãy hình dung mình sẽ dậy 
đúng 5 giờ sáng và thực hành thiền định đều đặn một giờ liền. Neu 
truớc khi đi ngủ cô cứ nghĩ về tu tuởng này thì cô sẽ hành động nhu 
vậy. Bây giờ qua đến việc ăn uống, nếu cô nghĩ mình có thói quen 
ăn bừa bãi bất cứ gì và bất cứ lúc nào thì cô sẽ làm nhu vậy. Đe thay 
đoi cô phải hình dung chính cô là người mà cô muốn trở thành. Hãy 
nghĩ rằng cô là nguời ăn uống rất kỷ luật, chỉ ăn đúng giờ giấc và 
những thức ăn cô định truớc, không hon, không kém. Hãy hình dung 
cô chỉ mặc chính quần áo gì do chính cô chọn lựa. Ăn uống ngủ nghỉ 
vào những giờ giấc nhất định mà cô định đoạt rồi cô sẽ kiếm soát 
đuợc đòi sống của chính cô. Phuong pháp giản dị này còn giúp cô 
thay đổi các thói quen vô ý thức từ trước, tạo dựng đức hạnh và biến 
đổi cuộc đời. 

• Nhưng phần lớn con người sẽ trở lại các thói quen cũ vì bao giờ 
thói cũ cũng mạnh hơn cái mới. Làm sao ta có thê vượt qua trở 
ngại này? 

ì cô thích đọc sách, tôi giới thiệu thêm cuốn “The Mental 
Equivalent” của Emmet Fox. Trong cuốn này tác giả đã đưa ra ba 
chìa khóa đế khắc phục các trở ngại này như sau: RÕ RÀNG, 
THƯỜNG XUYÊN VA MẠNH mẽ! rõ ràng là đặt mục tiêu 


Đặng Thắng viết lại - trang 44/95 




Minh triêt trong đời sông 



thật rõ rệt trong trí, THƯỜNG XUYÊN là luôn luôn nuôi dưỡng 
trong trí cái hình ảnh mới này. Khi thói quen cũ bắt đầu hà nh động 
trở lại thì lập tức thay thế nó ngay bằng một hình ảnh mới vào đó. 
MẠNH MẼ là làm sao nuôi dưỡng cái hình ảnh mới này một cách 
sâu xa, mạnh mẽ. Làm sao đế không những nó là một quan niệm 
trong trí óc mà còn từ trái tim đến mỗi tế bào trong cơ thế cô đều 
cảm thấy như vậy. Kinh thá nh đã dậy: “Anh muốn thế nào thì sẽ như 
vậy”, Kinh không hề nói rằng mong thế nào thì sẽ vậy vì sự mong 
mỏi thì hời hợt, yếu đuối, nông cạn trong khi sự ham muốn thì mạnh 
mẽ hon nhiều. 

in tưởng là quyền lực, sức mạnh của tư tưởng có thể thay đổi được 
nhiều việc và khi người ta thay đổi tư tưởng, người ta sẽ thay đổi 
hành động vì NGƯỜI TA NGHĨ THỂ NAO THÌ SẼ HANH 
ĐỘNG NHƯ THÉ. 

18. GIẴITHOẢT 

Donald là một sinh viên còn trẻ có giọng nói nhỏ nhẹ và lễ phép, 
anh đang cố gắng tỉm hiểu về ý nghĩa cuộc sống qua thiền định và 
đọc sách vở về tâm linh. Anh nói: 

• Thưa bà, nếu chỉ có một kinh nghiệm tâm linh nhỏ có thế thay 
đổi hẳn cuộc đời một người thì sự giác ngộ, đạt đến tâm thức vũ 
trụ chắc chắn phải tuyệt vời lắm. Một việc tốt đẹp như thế mà tại 
sao lại ít có người làm quá? 

Không đâu, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều muốn tìm sự giải 
thoát. Mọi sinh vật đều muốn tự do, hạnh phúc và sống mãi nhưng 
đa số người ta tìm kiếm những sự này qua việc ăn uống, tình dục, 
tiền bạc, thành công, của cải, danh vọng hay giải trí. VÂN ĐÊ 
KHÔNG PHẢI NGƯỜI TA KHÔNG MƯÓN tìm GLẢI 
THOÁT NHƯNG NGƯỜI TA ĐÃ TÌM NÓ SAI CHỎ. Điều này 
có thể diễn tả qua một câu chuyện ngụ ngôn như sau: 

“( ó một thiếu nữ kia cứ cắm cúi lục lọi trong vựa lúa trước nhà cho 
đến khi một người qua đường thấy vậy hỏi: 

• Cô kiếm gì mà lục lọi trong vựa lúa vậy? 

• Tôi tìm một cây kim khâu. 

• Cô đánh rớt nó trong vựa lúa ư? 

• Không, tôi đánh rớt nó ở trong nhà. 

• úa! Cô đánh rớt nó ở trong nhà thì tại sao cô lại tìm nó trong vựa 
lúa? 

• Tại vì ở trong đó tối quá tôi khó tìm, ở ngoài này sáng hon” 


Đặng Thắng viết lại - trang 45/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy rằng TẤT CẢ NHỮNG 
GÌ CHƯNG TA MƯÓN TÌM ĐÈƯ CÓ SẴN TRONG NỘI 
TÂM CHÚNG TA CẢ NHƯNG THAY vì QUAY VÀO BÊN 
TRONG THÌ CHÚNG TA LẠI cứ XOAY RA BÊN NGOÀI 
TÌM KIÉM RỒI THAN LÀ KHÔNG THẤY. 

Chúa Giê Su đã dạy rõ rằng “Thiên Đuờng Ở Nội Tâm”. Cái ánh 
sáng cao cả bao la thấm nhuần tất cả lúc nào cũng chiếu soi nhung vì 
bị lớp mây vô minh che lấp, khi mây tan hết thì ánh sáng lại hiện ra. 
Kinh điển Phật Giáo cũng đề cập đến việc một nguời có một viên 
ngọc cất trong tay áo nhung không biết dùng mà cứ sống một cuộc 
đời nghèo đói lam lũ, ăn xin, cho đến khi tỉnh ngộ biết rằng mình 
vốn là nguời giàu có, có ngọc trong tay áo chứ không phải một 
nguời nghèo kém. 


19. CHÓNG ĐÓI VÀ THỬTHẢCH 

Sau cuộc ly dị, Laura sống một mình trong căn nhà nhỏ tại ngoại ô 
Los Angeles. Bà tìm đuợc sự thoải mái qua việc thực hành thiền 
định và đọc sách vở về tâm linh nhung cuộc sống của bà lại bị xáo 
trộn bởi một biến cố khác. Bà cho biết: 

• Mẹ tôi vừa dọn lên viện duỡng lão gần noi tôi ở, truớc đây bà 
sống với em trai tôi trên San Francisco nhung vì nó bị sở thuyên 
chuyển đi ngoại quốc nên bà dọn về đây để đuợc ở gần con gái. 
Bà cần có nguời lo cho bà nhung việc này đòi hỏi nhiều thời giờ 
và hơi sức trong khi tôi đang cố gắng xây dựng lại cuộc đời đổ 
vỡ của tôi. Việc mẹ tôi xía vào đời tôi lúc này đã làm xáo trộn 
cuộc sống tạm thời thoải mái của chính tôi. Tôi rất khó chịu và 
bực bội về sự kiện “Khác Thuờng” nhung không biết phải làm 
gì? 


húng ta hãy nhìn vấn đề một cách khách quan hơn. Hoàn cảnh 
một bà mẹ sống ở viện duỡng lão gần con gái không có gì là khác 
thuờng cả. Nhiều cha mẹ còn sống chung nhà với con cháu và việc 
này còn gây xáo trộn và đòi hỏi nhiều thời giờ, hơi sức hơn nữa. 
Điều làm bà bực mình không phải vì hoàn cảnh mà vì sự chống đối 
phát xuất từ chính bà. Biết đâu hoàn cảnh mẹ bà dọn về ở gần bà đã 
đáp ứng đúng nhu cầu của bà lúc này? Nhu cầu này hiện nay có thể 
chua rõ rệt nhung nó vẫn có. Hãy thay đoi lối nhìn của bà, thay vì 
nhìn nó nhu một hoàn cảnh không thế chịu nối thì hãy coi đó nhu 
một thử thách, dùng nó làm tấm guơng soi vào nội tâm của bà. Hãy 
quán xét trong tấm guơng đó cái nguyên nhân ẩn dấu sự chống đối 


Đặng Thắng viết lại - trang 46/95 



Minh triêt trong đời sông 



của bà và tìm cách giải quyết nó. Neu không có cơ hội như thế này 
thì bà sẽ không nhìn được nơi bà vốn vẫn có sự chống đối và rất có 
thể là bà sẽ phải trải qua một sự đau khổ giống như vậy trong tương 
lai. Muốn vượt qua bất cứ thử thách nào chúng ta cũng cần giáp mặt 
với nó và kinh nghiệm nó. Đức Phật nói rằng “TẤT CẢ MỌI sự 
ĐAU KHỎ ĐÈƯ DO sụ CHÓNG ĐÓI”. Thay vì nói rằng “Đây ià 
nỗi khổ vô cùng tận” thì hãy lập đi lập lại rằng “Đây là một cơ hội 
bằng vàng giúp tôi nhìn sâu vào nội tâm đế hiếu biết thêm về chính 
tôi và xóa bỏ những rắc rối phiền muộn nằm sâu trong tâm khảm, 
giúp tôi có cơ hội đền đáp công ơn mẹ tôi đã phải dẹp bỏ những điều 
bà thích trong quá khứ để nuôi nấng, dạy dồ cho tôi nên người và để 
xóa bỏ những tình cảm không đẹp trong sự liên lạc mẹ con đế lúc từ 
giã cõi đời, bà sẽ không buồn phiền vì tôi, và tôi cũng không ân hận 
hay mang mặc cảm tội lỗi suốt đời. Các nhà hiền triết Đông Phương 
đã dậy: “KHI KHÔNG CHÓNG ĐỒI VÀ BIÉT CHẤP NHẬN 
THÌ MỌI SỤ ĐAU KHỐ ĐỀU CHẤM DỨT”. 

20. LÀM CHỦ TÌNH DỤC 

reg từng là giáo viên trường tiểu học trước khi đổi qua nghề lái xe 
vận tải. Khi làm thầy giáo anh không có nhiều thời giờ và tiền bạc 
nhưng từ ngày lái xe vận tải thì anh kiếm rất nhiều tiền và có nhiều 
thời giờ cho chính mình hơn. Là một người có đời sống nội tâm 
phong phú anh thường suy nghĩ về chân lý ngay trong khi lái xe mà 
không sợ bị ai quấy rầy. Anh nói: 

• Tôi có một vị thầy, một người đã đạt đến sự tuyệt đỉnh của tiềm 
năng con người. Thầy tôi lúc nào cũng vui vẻ tươi cười trong mọi 
hoàn cảnh. Ngài ban trải tình thương yêu và sáng suốt khắp nơi. 
Hàng năm tôi vẫn ghé thăm Ngài đế học hỏi thêm về triết lý 
Đông Phương, lần chót Ngài đã đề cập đến vấn đề tình dục và nói 
rằng: Neu không biết chủ trị những kích thích của dục tình thì sự 
tiến bộ về tâm linh của chúng ta sẽ bị giới hạn. Thầy tôi không 
giải thích lý do tại sao nên tôi hết sức bối rối, thắc mắc. Tôi thích 
cảm giác bình an mỗi khi tham thiền, tôi muốn đi xa hơn nữa trên 
đường tâm linh, càng xa càng tốt, nhưng tôi là người bình 
thường, một người có rung động và cảm xúc như tất cả con người 
trên quả đất này. Tôi có rất nhiều bạn gái, nghề lái xe vận tải 
khiến tôi có cơ hội làm quen nhiều phụ nữ khắp mọi nơi, gần như 
thành phố nào trên lộ trình đi qua tôi cũng đều có bạn gái và tôi 
đã tận tình viếng thăm những địa chỉ này. Khi còn độc thân, 
không bị ràng buộc, thật khó có thể bỏ qua những cơ hội về tình 
dục này. Nồi khó khăn hiện nay của tôi là làm sao dung hòa được 
những điều tôi làm và lời khuyên của thầy tôi? 


Đặng Thắng viết lại - trang 47/95 



Minh triêt trong đời sông 



5>ức mạnh của tình dục chứa đựng một mãnh lực huyền bí mà rất ít 
người biết đến. Khi sức mạnh của nó không phát lộ ra ngoài thì nó 
biến đổi thành tinh chất “Ojas”, một yếu tố cần thiết để đạt đến tâm 
thức đại đồng. Chính Ojas sinh ra khí lực, sức mạnh và sự hấp dẫn, 
không những để đạt đến các trạng thái cao thượng của con người mà 
còn đế thành công trong mọi lãnh vực, đặc biệt nhất là lãnh vực sáng 
tạo. 

• Xin bà giải thích rõ hon vì tôi không biết nhiều về những danh từ 
lạ lùng này? 

Để tôi lấy một ví dụ cho anh dễ hiểu: Nếu anh có 100 đồng trong 
ngân hàng, anh dự định sẽ trích ra một phần trong đó ra đế học một 
nghề mới. Anh không biết sẽ phải trả học phí ra sao nhưng anh 
không muốn nghĩ đến điều đó vội. Ngày mai là sinh nhật của anh và 
anh muốn tố chức một bữa tiệc lớn. Việc anh nghĩ đến trước mắt là 
đi chợ mua thật nhiều đồ ăn, kẹo bánh, thịt cá, rượu v.v...Anh tiêu 
cho buổi tiệc mật 95 $ và chỉ còn lại 5$ để trả học phí. số tiền 5$ 
này chính là điều thầy anh đã nói đến. Người ta khó có thế tiến xa 
trên lãnh vực tâm linh nếu không biết kiếm soát tình dục. Sức mạnh 
của tình dục cũng giống như số tiền ngân hàng, nó đi theo hai 
khuynh hướng hoặc đi lên cao hay đi ra ngoài. 

• Nhưng thưa bà tôi là người đàn ông khỏe mạnh, có rất nhiều ham 
muốn về tình dục. Liệu có cách nào để tôi chia xẻ điều này ra cho 
thật quân bình không? 

Này anh bạn! Khả năng tình dục không phải là những con số của 
một bài toán nhưng là một tặng phấm. Bản chất của tình dục cao độ 
là dấu hiệu của một sức mạnh phong phú về tinh thần, đa số những 
người có đời sống tâm linh cao, những người có nhiều khả năng 
sáng tạo đều là những người có bản chất tình dục rất mạnh. Sức 
mạnh của tình dục là chiếc thang có the nâng chúng ta lên tâm thức 
vũ trụ, thành những nhân tài sáng tạo. 

• Tôi đồng ý với bà trên phưong diện này nhưng có gì sai quấy với 
việc bộc lộ khả năng tình dục lúc nó bị kích thích không? 

Các hiền triết Đông Phưong thường nói rằng sự liên hể tình dục 
một cách tự do phóng túng có thể làm mất trí óc mất quân bình gây 
ra các hậu quả tai hại. 

• Hậu quả như thế nào? Xin bà giải thích rõ hon về sự liên quan 
giữa trạng thái mất quân bình và sự phóng túng về tình dục? 


Đặng Thắng viết lại - trang 48/95 



Minh triêt trong đời sông 



Các giáo lý bí truyền Phương Đông dậy rằng khi chúng ta chung 
chạ với một người nào thì không những chúng ta thu nạp vào người 
chúng ta sức mạnh tình dục của họ mà còn cả mức độ tâm thức của 
người ấy nữa. Sự chung chạ bừa bãi làm chúng ta tiêm nhiễm nhiều 
mức độ tâm thức khác nhau, đôi khi trái nghịch nhau là đằng khác. 
Điều này dĩ nhiên làm xáo trộn tâm thức của chúng ta, gây trở ngại 
cho việc chủ trị tư tưởng, làm cản trở những trạng thái tâm thức 
thanh cao. 

• Nói như vậy thì có cách nào chủ trị được sự kích thích của tình 

dục không? 

ó 3 phương pháp giản dị mà ông có thể áp dụng nói theo danh từ 
Toán Học là Thay Thế (Substitution), Trừ (Subtraction) và Cộng 
(Addition). Hãy lấy một ví dụ cho việc Thay Thế: Neu ông lái xe đi 
qua một thành phố có một cô bạn gái xinh đẹp trú ngụ. Anh hình 
dung cô ta trong trí óc và liền có ngay một sự ham muốn về tình dục. 
Đạo sư Goenka nói rằng sự bộc lộ hay đè nén những cảm giác này 
đều có hại, Ngài dậy rằng mồi khi anh cảm thấy có sự thèm khát nối 
lên thì anh cần quan sát cái cảm giác này xem nó từ đâu đến? Biến 
chuyển ra sao? Khi anh đã quan sát nó thì sự ham muốn sẽ mất đi uy 
lực đối với anh. Sri Aurobindo đã dậy các đệ tử: “Mỗi khi các kích 
thích về tình dục nối lên thì các con hãy quan sát xem nó là cái gì? 
Một chuyến động của tâm thức? Một biến đoi của bản chất thấp 
kém? Hãy quan sát nhưng đừng chống cự với nó vì nếu chống cự nó 
sẽ thắng. Thay vì chống cự thì các con hãy lui khỏi nó, tự tách mình 
ra khỏi nó và ngắm nhìn nó, coi nó không phải là mình mà chỉ là 
những mãnh lực từ bên ngoài con người thật của mình đang tạo áp 
lực vào mình mà thôi. Các con không cần phải chống chọi lại chúng 
mà chỉ từ chối sự lừa bịp của chúng. Hãy quan sát với một tâm thức 
nhân chứng thì các con sẽ ngạc nhiên mà thấy rằng sự kích thích đó 
sẽ tan biến đi rất mau và sức mạnh của tình dục mạnh mẽ đang phát 
triến sẽ được thăng hoa, biến đối thành những năng lực mạnh mẽ 
khác.” 

• Nhưng còn việc Trừ Đi (Substraction) nhu thế nào? 

[ uốn chủ trị bất cứ một hành động nào chúng ta cần biết nguyên 
nhân của nó và dẹp bỏ cái nguyên nhân đó. Giáo lý Veda có nói đến 
ba “Gunas” hay là ba đặc tính điều khiến mọi sinh vật trên trái đất: 
Tamas, Rajas và Sattwa. Tamas là đặc tính Tĩnh hay tiêu cực, tượng 
trưng bởi đen tối hay vô minh. Rajas là hiếu động hay các cảm xúc 
nhất thời và Sattwa là đặc tính điều hòa hay quân bình. Sri 
Aurobindo dậy các đệ tử rằng khi các yếu tố Tiêu Cực (Tamas) 
chiếm ưu thế trong thế xác thì chúng ta thấy mệt mỏi, lười biếng và 
chỉ muốn ngủ. Khi yếu tố Xúc Cảm hay Động (Rajas) chiếm ưu thế 


Đặng Thắng viết lại - trang 49/95 



Minh triêt trong đời sông 



thì chúng ta thấy linh hoạt, hiếu động và sôi nối. Những yếu tố này 
được thu nạp vào cơ thể của chúng ta qua việc dinh dưỡng. Các thực 
phấm có tính chất Tiêu Cực hay Tĩnh (Tamas) là thịt, cá, trứng tạo ra 
sự nặng nề trong thế xác khiến chúng ta trở nên u mê, chỉ chú ý đến 
thúc giục của hạ thể. Các thức ăn có tính chất Xúc Cảm hay Động 
như hành, tỏi, các chất nóng làm khích động các cảm xúc và tình 
dục. Các đạo sư Phương Đông khuyên đệ tử phải kiêng cữ các thức 
ăn có tính chất Tĩnh hoặc kích thích này. Đe có thế kinh nghiệm 
được sự an tĩnh khi ngồi yên bất động và mở rộng tâm hồn cho ánh 
sáng trí tuệ tràn vào, người ta cần ăn các thức ăn có tính chất điều 
hòa để chúng chuyển vận các tư tưởng thanh cao. Các thức ăn này là 
rau trái, ngũ cốc. . . . Phải chăng chỉ có kinh Vệ Đà dậy như vậy? 

Không, hầu như truyền thống thần bí nào cũng đều dậy rằng thức 
ăn đóng một vai trò chính trong vấn đề nô lệ tình dục. Trong cuốn 
Philokalia, thánh Neilos viết rằng sự ham muốn tình dục liên quan 
mật thiết đến những cái chúng ta ăn và sự gần cận của cái bụng và 
cơ quan sinh dục minh chứng cho sự liên lạc mật thiết giữa thức ăn 
và tình dục. Các vị thánh của Thiên Chúa Giáo thường chỉ sống 
bằng trái cây và ngũ cốc. Các Ngài dậy rằng chúng ta chỉ cần cố 
gắng đôi chút đế lo cho nhu cầu thân xác thôi, thánh Maximos nói 
rằng con quỷ bất tịnh rất mạnh và nó luôn luôn tấn công những 
người lơ là trong việc giữ giới chay tịnh. 

• Nhưng các người theo Thiên Chúa Giáo còn giữ những điều này 
không? 

Đa số các nhà tu hành vẫn giữ vậy, các dòng khổ hạnh như Trappist 
theo luật thánh Benedic đều tuân giữ việc ăn uống giản dị. Khi 
người ta hỏi thảnh Benedic: “Người Thiên Chúa Giáo không nên ăn 
những thức ăn nào?” thì Ngài trả lời ngay: “Những thức ăn có thê 
chạy ra khỏi bàn ăn thì bạn chớ nên ăn.” 

• Còn các nhà tu Phật Giáo thì sao? 

Phần lớn những tu sĩ Phật Giáo đều giữ giới chay tịnh, đa số chỉ ăn 
các thực phẩm bằng rau trái thôi. Ngoài việc giữ giới không sát sinh, 
các tu sĩ này biết rằng thịt và các gia vị kích thích thế trí và nếu 
muốn kiếm soát cái trí qua việc thực hành thiền định thì người ta 
phải kiêng các thức ăn này. Tuy nhiên cho đến nay chúng ta chỉ nói 
đến việc kiêng cữ ăn uống mà thôi, nếu hiểu một cách đứng đắn thì 
đó chỉ là một trong năm giác quan của con người. Ngoài việc giữ gìn 
ăn uống, một người đi trên đường đạo còn phải biết giữ gìn, kiểm 
soát các giác quan khác nữa như sự trừ bỏ các sự kích thích của mắt, 
tai, mũi, cảm xúc da thịt. Điều này có nghĩa tránh những phim ảnh, 
sách vở khêu gợi tình dục hoặc gần cận những người có thể khêu gợi 
lòng ham muốn tình dục nơi chúng ta. 

• Còn việc Cộng Vào (Addition) thì nhu thế nào? 


Đặng Thắng viết lại - trang 50/95 



Minh triêt trong đời sông 



iều này ngụ ý khuyên chúng ta nên thực tập các đức hạnh để 
thanh lọc tâm trí như việc tụng kinh, cầu nguyện, thực hành các 
phương pháp Yoga, tham thiền, quán tưởng. 

• Tôi rất thích sự thiết yếu của các phương pháp này vì tôi biết 

oga và thiền định đã giúp ích cho tôi như thế nào. Tôi cũng thích 
cái phương pháp nói về một chứng nhân đáp ứng sự kích thích tình 
dục qua việc quán xét, theo dõi các trạng thái của tâm. Tôi cũng 
đồng ý với bà về việc phải cẩn thận khi ăn uống, kiêng cữ các thức 
ăn có tính chất Tĩnh và kích thích, nhưng việc tuân giữ các cảm giác 
khác như mắt, tai, mũi, xúc giác thì quả khó khăn cho một con 
người. 

on người thông minh hơn loài vật nên dĩ nhiên họ có những thử 
thách lớn lao hơn. Hãy nhìn vào con thiêu thân, nó bị sức hấp dẫn 
của ngọn đèn mà lao vào lửa và chết thiêu. Hãy nhìn những con cá 
tham mồi mà mắc phải lưỡi câu. Mùi thơm của hoa làm con ong 
quên cả giờ giấc, đêm xuống cánh hoa cụp lại giam giữ làm con ong 
mắc kẹt. Các người săn hươu Phương Đông mướn người thối sáo 
làm cho hươu nai mê mẩn, chạy tìm tiếng sáo và sa lưới, chết vì âm 
thanh. Các người săn voi đào một hố sâu và đặt một con voi cái 
trong đó, voi đực muốn gần con cái chạy lại sa hầm và bị bắt. Mọi 
sinh vật đều chết vì một giác quan nhưng con người có đến năm giác 
quan cùng hoạt động một lúc nên dĩ nhiên việc chủ trị khó hơn gấp 
năm lần, nhưng con người có điều kiện cần thiết cho sự thành tựu 
tinh thần vì họ có ý chí và lòng ham muốn mạnh mẽ. Anh muốn đi 
xa hơn trên con đường tâm linh và ý chí của anh có thế khiến điều 
này trở thành sự thật. Sự thành thật với chính mình, hiếu biết chính 
mình là cái chìa khóa đưa anh tiến đến điều anh muốn. Giống như 
thí dụ mà tôi đã kế ở trên, cái chìa khóa này sẽ tác động vào tinh 
thần của anh vào ngày sinh nhật sắp tới của anh. Khi cái ý nghĩ về 
tiệc tùng nảy ra trong trí của anh thì thay vì chạy liền đến chợ đế 
mua rượu, đồ ăn có lẽ anh sẽ nghĩ đến những ưu tiên cho anh trước. 
Anh sẽ tự hỏi mình ta sẽ làm gì? Mua rượu hay đe dành tiền cho 
khóa học sắp tới? 


2h LÒNG KIÊU HÃNH 

ete là giáo sư đại học chuyên nghiên cứu triết lý Vệ Đà. Ông và vợ 
đã thực tập Yoga đều đặn trong nhiều năm và cố gắng tâm linh hóa 
cuộc sống hằng ngày. Pete vừa cho xuất bản cuốn sách biên khảo 
đầu tay, ông nói: 


Đặng Thắng viết lại - trang 51/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Thưa bà, đối với tôi bản ngã là cả một vấn đề, dù không muốn 
nuôi dưỡng nó nhưng nó cứ gây khó khăn cho tôi hoài. Tôi vừa 
hoàn tất cuốn sách biên khảo công phu sau 3 năm trời nghiên 
cứu, mọi người đều cho rằng đó là mọt tuyệt tác và tôi có quyền 
hãnh diện về nó. Vì biết sự hã nh diện chỉ làm gia tăng bản ngã 
nên tôi tự nhủ rằng mình không nên đi vào con đường kiêu hãnh 
viến vông này nhưng vợ tôi lại nói rằng “ Một sự kiêu hã nh chân 
chính vốn không thuộc về bản ngã.” Nói một cách khác, tôi có 
quyền hãnh diện về việc làm của tôi. Hiện nay tôi đang lúng túng 
về vấn đề này. Theo ý bà thì điều này như thế nào? 

“Một Sự kiêu hãnh chân chính” tự nó đã là một mâu thuẫn, làm sao 

lại có thế kiêu hãnh một cách chân chính được? 

• Tại sao lại không? 

Danh từ kiêu hãnh ngụ ý có một tác nhân hành động độc lập có phải 

không? Vậy tác nhân đó là ai? 

• Là tôi, là Pete. 

Là người chuyên nghiên cứu về triết lý Vệ Đà thì theo ông cái gì 

gọi là Pete? 

• Theo tinh thần Vệ Đà thì Pete gồm có một thế xác và trí não hằng 
thay đổi. Thân xác của Pete gồm có năm yếu tố chính được cấu 
tạo bởi các “ Gunas” hay các nguyên chất của vũ trụ là Tamas, 
Rajas và Sattwa ( Tĩnh, Động, Quân Bình). Các Gunas xuất phát 
từ năng lực của Brahma, Thực Tại Vô Ngã, Vô Danh và Vô 
Hình. 

ếu vậy thì cái gọi là Pete ở đâu? 

• Tôi không biết Hắn vừa biến mất. 


A 

Ong hãy suy gẫm thật kỹ đi, cái gì vừa biến mất vậy? 

• Cái phóng ảnh của trí óc cho thấy Pete là một tác nhân hành động 
độc lập nhưng nay suy gẫm lại thì tôi thấy vốn chang có một thực 
thế riêng biệt nào gọi là Pete cả, nhưng khi vướng mắc vào 
những hư ảo trong dòng đời thì cái gọi là Pete lại trở lại. Tại sao 
lại như vậy? 

Tại sao lại như vậy ư? Phải chăng vì chúng ta chỉ tham thiền về 
chân lý có một giờ trong ngày, còn lại 23 giờ kia chúng ta vẫn nuôi 
dưỡng cái ảo ảnh về một thực thể riêng rẽ, về một tác nhân độc lập. 


Đặng Thắng viết lại - trang 52/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Thưa bà, lúc gần đây tôi thường cố gắng đem Thiền vào cuộc 

sống hàng ngày. Tôi tìm cách ngưng các hoạt động bình thường 
lại trong vài giây, vài phút để quan sát xác thân cũng như trí óc 
của tôi xem chúng hoạt động ra sao? Tôi thấy Pete chỉ là những 
năng lực tinh khiết, là sự nhảy múa của năng lực này. Nói một 
cách khác, Brahma là người khiêu vũ còn tôi là sự nhảy múa của 
người. Nghĩ như vậy có đúng không? Nghĩ rằng tôi chỉ là khối 
năng lực 

Theo triết lý Vệ Đà thì nếu nghĩ “ Cái Gọi Là Pete” chỉ là những 
năng lực, là điệu múa, là hành động của Brahma, là đúng đấy. 

• Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy có một cái gì trường tồn và tĩ nh lặng 
bên trong tôi. 

Cái đó là tâm thức, nó chứng kiến Pete từ lúc hắn mới chập chững 
biết đi cho đến lúc hắn trở thành một giáo sư đại học, nó quan sát tất 
cả mọi sự. 

• Neu như thế thì ai đã viết ra cuốn sách hiện nay được mọi người 
ca ngợi và có tên Pete ở đó? 

“ rí Vũ Trụ” (Universal Mind) đã viết ra cuốn sách đó chó không 
phải một tác nhân hành động cho một mục đích cá nhân. Trong cuốn 
“I Am That” Sri Nisargadatta nói rằng: Trí Vũ Trụ làm tất cả mọi 
việc, nó sáng tạo và phá hủy hết thay mọi vật và ĐẢNG CAO CẢ 
đặt sự đứng đắn vào bất cứ gì thể hiện ra. Ông diễn tả ĐẢNG CAO 
CÁ là sự bình an vô biên và tình thưong vô tận. 

• Xin trở lại với cuốn sách và sự kiêu hãnh của tôi. Tôi phải làm gì 
mỗi khi lòng kiêu hãnh nổi lên? Tôi phải áp dụng phưong pháp 
gi? Một câu hỏi nào đế thức động tâm thức của tôi? Làm sao tôi 
có thể được soi sáng, kiểm soát cái lòng kiêu hãnh này? 

ó một câu nói hết sức sáng suốt dưới hình thức một câu hỏi có thể 
giúp anh trong trường họp này. Đó là một câu trong cuốn “ Gưong 
Chúa Giêsu” 

( mitation Of Christ) của Thomas A. Kepis trong chuông “Sự Phán 
Xét Bí Mật Của Chúa - Chúng ta không được kiêu hãnh vì đã làm 
việc tốt.” Câu này như sau: “Liệu đất sét lại được tôn vinh hon 
người sáng tạo ra nó hay sao?” 

• Xin lỗi bà, tôi là một học giả chuyên về Vệ Đà, tôi muốn biết 
trong Kinh này có câu nói nào giống như vậy để áp dụng chống 
lại sự kiêu hãnh của bản ngã không? 


Đặng Thắng viết lại - trang 53/95 



Minh triêt trong đời sông 



Được lắm, trước hết tôi muốn biết anh đã soạn thảo cuốn sách đó 
bằng phưong tiện gì? Anh viết bằng bút, sử dụng máy chữ hay máy 
điện toán? 

• Tôi luôn luôn sử dụng bút. 

ếu vậy để tôi chia sẻ với anh một câu chuyện ngắn của một đạo sư 
Phưong Đông và một học giả người Ầu. 

Nhà học giả này vừa hoàn tất một cuốn bách khoa tự điển lớn, các 
bạn của ông xúm lại khen tặng rằng đó là một công trình lớn lao phi 
thường. Trong chuyến thăm Ân Độ, nhà văn đã hỏi một đạo sư Vệ 
Đà rằng liệu ông ta có xứng đáng được hưởng những danh dự đó 
không thì vị Đạo Sư này noi như sau: “KHI ANH VIÉT XONG 
CUỐN SÁCH, ANH CÓ THƯỜNG CÁM ƠN CÂY BÚT MÀ 
ANH ĐÃ DÙNG KHÔNG?” Đó cũng là câu hỏi của tôi đối với 
anh. 


22. THƯỢNG ĐẺ DUY NHẮT 

era xuất thân trong gia đình theo Thiên Chúa Giáo nhưng không 
chịu đi dự thánh lễ cuối tuần. Cô nói: 

• Tôi tin ở Chúa nhưng không tin các vị Mục Sư. Thành phố tôi 
sống có mấy chục nhà thờ khác nhau. Mồi noi có một mục sư cai 
quản, bề ngoài họ có vẻ thân thiện nhưng bên trong họ thường 
bất đồng ý kiến, ai cũng cho rằng mình đúng và kẻ khác sai. Do 
đó, tín đồ cũng phân chia thảnh nhiều nhóm rồi công kích lẫn 
nhau. Tôi không thích sự phân hóa, cạnh tranh nhu vậy nên 
không tham dự các buổi lễ cuối tuần. Cha mẹ tôi rất buồn vì cho 
rằng tôi là kẻ tội lỗi. Tôi muốn biết tại sao lại có quá nhiều nhà 
thờ như vậy? Liệu người ta có thế sống thoải mái vói niềm tin 
vào Chúa mà không cần đi dự lễ cuối tuần không? 

on người đã phân hóa giáo lý của đấng Cứu Thế thành nhiều giáo 
phái, hệ phái, dựa trên những khác biệt về tín điều, mặc dù đôi khi 
sự khác biệt này rất nhỏ. Một lý do nữa là phần lón con người 
thường giải thích Kinh Thánh qua lăng kính của lý trí. Chính cái trí 
óc luôn luôn lý luận này đã đưa đến sự phân tách tỉ mỉ và tạo khác 
biệt. Đôi khi phong tục tập quán xã hội, khuynh hướng cá nhân, 
hoặc sự giáo dục của gia đình trong nhiều năm tháng cũng nhồi nắn 
quan niệm cá nhân vào một đường hướng riêng, không giống quan 
niệm của người khác. Chỉ khi nào biết vượt lên trên các tranh chấp, 
phân biệt đó thì sự thật mới trở nên rõ rệt được. Theo sự hiếu biết 


Đặng Thắng viết lại - trang 54/95 




Minh triêt trong đời sông 



của tôi, tinh hoa mọi giáo phái đều giống nhau nhung vì con nguời 
thích phân biệt nên mới có sự khác biệt. Thay vì đi tìm những điếm 
giống nhau thì phần lớn lại cố tìm những điếm khác nhau đe phân 
biệt tôn giáo này với tôn giáo khác, truyền thống này với truyền 
thống kia. Chính cái lý trí giới hạn, thiển cận của con nguời đã dựng 
nên những hàng rào ngăn cách, xếp đặt những cái sống động thành 
thành những hệ thống cứng ngắc, rồi đặt vào đó những giá trị nhu 
cái này tốt, cái kia xấu, cái này đúng, cái kia sai. Vì quan niệm này, 
ai cũng cho rằng mình đúng và kẻ khác sai nên mới có sự phân hóa, 
cạnh tranh. Khi biết vuợt ra khỏi sự phân biệt, ra ngoài phạm vi giới 
hạn của hàng rào phân cách, nguời ta sẽ thấy một sự thật là vốn 
không có sự khác biệt. 

Tóm lai, việc sóng theo đức tin nồng nhiệt vào 

MỘT THƯỢNG ĐÉ DUY NHẤT LÀ ĐIỀU CÓ THẺ THỤC 
HIẸN ĐƯỢC. THƯỢNG ĐỂ ĐÂU MƯÓN CHÚNG TA PHẢI 
THỜ PHƯỢNG NGAI MỎI TUẦN MỘT CÁCH MÁY MÓC 
ĐÂU, NGÀI CHỈ MONG CHÚNG TA hãy THựC hành 
NHŨNG LỜI DẬY BẢO ĐẦY BÁC ÁI CỦA NGÀI, VÀ ÁP 
DỤNG NÓ VÀO ĐỜI SÓNG. Nếu không thích tham dự các buổi 
lể cuối tuần, cô vẫn có thể đến thánh đuờng vào những ngày trong 
tuần, và cầu nguyện trong sự yên tĩnh, thinh lặng. Cô nên tìm đọc 
thêm những tác phấm của Thánh Theresa Avila, hãy suy gẫm thật kỹ 
và thực hành những điều khuyên răn của vị này. Đe tôi kế cho cô 
một câu chuyện ngụ ngôn Ân Độ nhu sau: 

“Một tia sáng mặt trời bỗng tự nhiên thích thú hình dáng của nó. 
Tia sáng ấy tự nhiên cho mình là đẹp, là đặc biệt, khi nó lấp lảnh 
phản chiếu trong hồ nuớc trong vắt. Nó nghĩ rằng nó là một tia sáng 
độc lập, có hình dáng, mầu sắc riêng biệt khác hẳn với những tia 
sáng khác. Dĩ nhiên nó đẹp hon, tốt hon, và đặc biệt hon. Nó bèn 
quay nguợc trở về nguồn gốc là mặt trời để khoe về tính chất đặc 
biệt của mình nhung khi trở về nguồn nó ngạc nhiên khi thấy mặt 
trời là nguồn ánh sáng bao la, chói sáng. Càng đến gần trung tâm nó 
thấy mình không còn là một tia sáng độc lập nữa. Truớc sau chỉ có 
một mặt trời duy nhất mà thôi, chính nó là một phần của mặt trời và 
các tia sáng khác cũng đều là mặt trời chớ không là gì khác.” Buớc 
thang tinh thần của nguời đang đi trên đuờng đạo cũng giống nhu 
leo lên một Kim Tự Tháp, duới chân tháp có nhiều điếm nhung khi 
lên đến đỉnh chỉ có một điếm nhọn duy nhất thôi. 


Đặng Thắng viết lại - trang 55/95 



Minh triêt trong đời sông 



23. Tự DO Ỷ CHỈ 

revor là nhân viên bảo trì cho một nhà thờ tại thành phố 
Pennsylvania. Anh thắc mắc: 

• Con người có tự do ý chí không? Neu tất cả mọi việc đều đã 
được Thượng Đe xếp đặt thì ý chí đóng vai trò gì? Theo giáo lý, 
tôi không có quyền gì cả vì on trên đã lo liệu đầy đủ. Tuy nhiên 
trên thực tế, tôi cũng có chút quyền hạn trong công việc hàng 
ngày. Thí dụ tôi có quyền yêu cầu mọi người rời khỏi giảng 
đường để tôi quét dọn, có thể khóa cửa nhà thờ vào lúc nửa 
khuya v.v. . .Đêm qua có một buổi họp tại nhà thờ để bàn việc chi 
đó. Lúc nửa khuya đi kiếm soát tôi thấy vẫn còn mấy người nán 
lại trong phòng họp để choi bài và tán gẫu. Vị Mục Sư không bao 
giờ cho phép chuyện lạm dụng phòng họp như thế, dĩ nhiên tôi có 
thế yêu cầu họ rời khỏi nhà thờ ngay. Chiếu theo luật lệ qui dinh 
thì điều này thuộc quyền hạn của tôi nhưng thay vì áp dụng luật, 
tôi đã dừng lại suy nghĩ. Tôi không biết có nên nhắc nhở cho họ 
biết rằng họ đến đây vì Chúa chó không phải để đánh bài. Tôi 
cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin Ngài cho biết con phải làm gì?” Bất 
chợt tôi cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ, một thông điệp ở đâu 
vang lên trong tai tôi rằng hãy đế cho họ yên. Tôi ý thức rằng đó 
là một tiếng nói vô thanh phát xuất từ một quyền lực cao cả nào 
đó, nên lẳng lặng bỏ đi không can thiệp vào việc đó nữa. Dĩ 
nhiên đó là trường họp ngoại lệ nhưng tôi vẫn thắc mắc nếu tất cả 
đều do ý Chúa thì công việc của tôi trong cuộc đời này là gì? 

ếu anh đề cập đến canh bạc thì tôi tạm lấy ví dụ về một ván bài 
cho anh dễ hiểu. Này anh bạn, cuộc đời cũng giống như một canh 
bạc mà trong đó mỗi người được chia một số bài nhất định mà họ 
không thể thay đổi. Thí dụ anh đã có những lá bài 10, Bồi, Đầm, 
Vua, chỉ thiếu một con “Ace” (Ách) nữa thôi là thắng lớn nhưng tiếc 
thay anh chỉ được lá bài “3 trái tim” nên không thế thắng. Cuộc đời 
cũng thế, chỉ cần xê dịch vài con số là kẹ nọ trúng độc đắc, chỉ cần 
một giải phẫu thấm mỹ rất nhỏ là cô kia thắng giải hoa hậu, chỉ cần 
có chút bằng cấp là em này tìm được việc làm như ý. Tuy nhiên sự 
thật thì người nào khác chó không phải kẻ nọ đã trúng độc đắc, một 
thiếu nữ đã thắng giải chớ không phải cô kia, một người nọ đã được 
việc làm mà em này mong muốn. Tóm lại, số độc đắc, giải hoa hậu, 
việc làm tốt, là của những người khác vì họ đã có đủ những “lá bài” 
để thắng. Tại sao họ có đủ lá bài còn anh thì không? Tại sao anh 
được lá bài “3 trái tim” thay vì lá bài “Ace”? Hiên nhiên anh không 
biết lý do nhưng nếu anh biết cuộc đời này là một canh bạc mà trong 
đó không hề có yếu tố may rủi thì anh sẽ hành động khác. Sự thật thì 


Đặng Thắng viết lại - trang 56/95 



Minh triêt trong đời sông 



tất cả đều phát xuất từ một định luật thiêng liêng, công bình và bất 
biến. Tất cả “Nhân” đều gây ra “Quả” chớ không có gì gọi là ngẫu 
nhiên, trùng hợp hay may rủi. Hiều nhu thế anh nên nhìn cuộc đời 
bằng một nhãn quan khác nhu sau: 

Hãy làm tròn bổn phận đuợc giao phó một cách bình thản. Rình 
thản nghĩa là chấp nhận, không khó chịu, bất mãn, hay đau khố. Anh 
phải chấp nhận rằng anh có lá bài “3 trái tim” chứ không phải lá bài 
“Ace”, do đó anh không thắng. Anh không nên chống đối, khó chịu 
hay bất mãn với bất cứ điều gì dù kết quả chỉ xê xích đi khoảng một 
sợi tóc. Hãy để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên, đừng phản kháng, 
đừng bất mãn khi đã làm hết sức mình. Thật ra một việc sẽ tốt đẹp 
hơn khi nguời làm nó biết bỏ qua mọi bám víu vào các điều kiện hay 
kết quả. Chúng ta có thói quen nghĩ rằng mình và chỉ mình thôi mới 
có thể làm việc đó trở nên tốt đẹp đuợc. Lúc nào con nguời cũng 
nghĩ rằng họ có thể thay đổi đuợc mọi sự bằng sức mạnh bé bỏng 
của họ, hiến nhiên họ thuờng đau khố vì kết quả không mấy khi xảy 
ra nhu họ nghĩ. Sự thật thì chúng ta chỉ là một lá bài trong canh bạc 
lớn là cuộc đời mà trong đó kẻ thắng không phải là nguời cầm tiền 
ra về mà là kẻ biết tin cậy vào sự khôn ngoan, sáng suốt đầy minh 
triết của bàn tay điều khiến những cây bài. Dĩ nhiên anh không the 
mặc cho số phận run rủi hay thụ động mặc cuộc đời trôi chảy ra sao 
thì ra. Anh cần làm việc tích cực nhung không nên quá chú trọng 
vào kết quả. Phải biết dừng lại, ý thức về nguồn cội, biết rằng tất cả 
chúng ta vốn thực sự là sự thức tỉnh sáng ngời phát xuất từ một niềm 
an tĩnh, phúc lạc vô biên chớ không phải những cá nhân rời rạc, trôi 
nổi nhu bèo giạt trên sông. 

• Nhu vậy ngoài tự do ý chí chúng ta con phải biết chấp nhận nữa? 

Đúng thế, một con chim chỉ có thể bay đuợc bằng hai cánh, trong 
sự chấp nhận vẫn có tự do ý chí, tự do làm việc, tận dụng mọi khả 
năng cá nhân, nhung điều chính yếu là không quá chú trọng đến kết 
quả. KHI ĐÃ VƯỢT QƯA ĐƯỢC QUAN NIỆM XAƯ HAY 
TÓT, THÀNH CÔNG HAY THÁT BẠI, Được HAY THUA, 
CÒN HAY MẤT THÌ ANH SẼ THẤY RẰNG, BIÉT CHẤP 
NHẬN CHÍNH LÀ MỘT Tự DO CỦA Ý CHÍ. 


Đặng Thắng viết lại - trang 57/95 



Minh triêt trong đời sông 



24. GÃI NGỬA 

Mandy cho biết cô không thích theo một tôn giáo hay đường lối 
nào. Trong suốt 10 năm nay cô chỉ tham thiền đều đặn, chú tâm vào 
tu thân chớ không nhằm đến thực tại vô ngã hay một vị thần linh 
nào, cô cố gắng quán xét về sự dối trá lừa gạt của cái trí. Cô nói: 

• Tham thiền đã rọi sáng cho tôi thấy rằng dục vọng là cây gai lớn 
nhất trong da thịt mình, nó bịt mắt chúng ta và lôi kéo chúng ta 
vào trong cái vòng không bao giờ chấm dứt. Trước đây mấy năm 
tôi đã dự một buổi thảo luận của bà và bà đã đề cập đến những 
điều liên quan đến dục vọng mà tôi không thể quên được. Bà 
nhắc lại lời một đạo sư nói rằng khoảng cách giữa ta và Thượng 
Đe tưong ứng vói số dục vọng của chúng ta. Gần đây tôi quan sát 
thật kỹ cái trí của tôi thì nhận biết, giống như cái máy ấn nút là 
chạy. Dục vọng nổi lên, đèn xanh bật, chân tôi chuyển động là trí 
óc tôi tự động sắp xếp, hình như không còn ai can thiệp nổi nữa. 
Bà có thể chia sẻ vói tôi về sự hiểu biết của bà về việc này 
không? 

• Vị đạo sư Àn Độ mà cô vừa đề cập đến đã nói câu đó trong 
trường họp sau. Một buổi sáng Ngài đang thuyết giảng cho các 
đệ tử thì thấy một thanh niên trẻ tuối đang ngồi ở cuối phòng 
đang gãi lưng. Ngài bèn hỏi: 

• Này anh bạn, anh làm gì vậy? 

Thanh niên trả lời: 

• Thưa Ngài tôi đang gãi ngứa. 

• Anh cảm thấy dễ chịu chớ? 

• Dĩ nhiên rồi, gãi ngứa luôn luôn dễ chịu. 

Đạo sư lắc đầu: 

Không phải gãi ngứa làm anh thấy dễ chịu đâu mà thực ra anh cảm 
thấy dễ chịu vì sự gãi đó làm cho cái ngứa biến mất. Cũng như thế, 
dục vọng cũng như chồ ngứa đã cho nó một cái lực mạnh để quả 
banh lao thẳng vào đích nhắm. Mục đích cuộc đời không phải là một 
cái đích nhắm mà là làm chủ dục vọng đe thoát ra khỏi tầm kiềm tỏa 
của nó. Con đường giải thoát là không bị đồng hóa với các làn sóng 
nhấp nhô của tâm trí. Cô nói đúng đấy: DỤC VỌNG cứ LÀM 
CHO CHÚNG TA CHẠY MÃI CHO ĐEN LÚC CHÚNG TA 
KHÔNG THẺ CHẠY ĐƯỢC NỮA vì CHÚNG TA KHÔNG 
BAO GIỜ BIÉT THỎA MAN với cái mà chúng ta hiện 
CÓ. 


Đặng Thắng viết lại - trang 58/95 



Minh triêt trong đời sông 



25. ẰNHUỆ 

Harry sống cô đơn trong một khu phố tồi tàn. Ly dị và thất nghiệp 

khiến anh trở nên một người nghiện rượu rất nặng nhưng anh không 

đủ can đảm tham dự các khóa bài trừ bệnh nghiện rượu. Anh nói: 

• Tôi đang lang thang trên đường với một người bạn, mấy hôm nay 
không có giọt rưọư nào vào cố khiến tôi cảm thấy thiếu thốn một 
cái gì. Khi đi ngang quán rượu, bạn tôi bảo “Sao tôi mê một ly 
cocktail quá đi”. Vừa nghe nói vậy là trí óc tôi trở nên mê muội, 
tôi chỉ nghĩ đến ly rượu và những quả hạnh đào màu đỏ trong đó, 
miệng tôi chảy nước giãi, bao tử của tôi trở nên cồn cào. Chỉ vài 
phút sau chúng tôi đã ngồi trong quán rượu làm hết ly này đến ly 
khác. Đêm đó tôi đã phải vào bệnh viện. Vài tuần sau khi xuất 
viện, đang đi trên đường thì bạn tôi lại đến rủ “Mày Nghĩ Sao? 
Chỉ một ly nh ỏ thôi”. Thế là tôi lại quên hết tất cả và rồi lại trở 
vào bệnh viện một lần nữa. Chuyện này cứ thế tiếp diễn từ năm 
này qua năm khác. Tháng trước một mục sư đã khuyên tôi: “Anh 
phải cầu xin ân huệ của Chúa ngay lúc bạn anh rủ anh uống rượu 
đế Chúa cứu anh thoát khỏi lỗi lầm này”. Tôi cũng muốn thế lắm 
nhưng khốn nỗi tôi không có nghị lực, cứ nghe thấy chữ “Rượu” 
là đầu óc của tôi như bị ám ảnh rồi, làm sao người ta có the nhận 
được ân huệ khi người ta yếu đuối? 

• Này anh bạn, nhiều năm về trước tôi là một cao thủ về môn cờ. 
Như anh biết cờ là một cuộc chiến giữa hai đội quân, các con xe 
là binh sĩ chiến đấu và cần được bảo vệ. Thời xưa binh sĩ mặc áo 
giáp, không ai tấn công họ từ mặt trước hay mặt sau vì có áo giáp 
cản trở. Cách duy nhất là tấn công phía bên cạnh mà thôi. Trong 
môn cờ cũng thế người ta thường tấn công những con xe này ở vị 
rí kề cận và để bảo vệ, người chơi cờ phải tránh sao không để cho 
quân xe đứng ở vị trí có hại cho nó. Anh hãy thử áp dụng quy tắc 
này vào trường họp của anh: Neu anh đi trên đường phố một 
mình mà quanh anh toàn là những cửa tiệm bày bán những thứ 
hấp dẩn, có cả tiệm bán rượu nữa thì anh có thể cầu nguyện “Con 
đã khốn khổ quá rồi, xin Chúa ban ân huệ cho con”. Ngay sau đó 
anh phải lập tức rời xa cái hoàn cảnh đó đi bằng cách rẽ qua một 
lối khác. Cái ý định chạy thoát khỏi cám dồ là việc của anh rồi ân 
huệ sẽ giúp anh sau. Giống như mặt trời, ân huệ không bao giờ 
phân biệt. Mặt trời không hề nói “Ta soi sáng cho người này 
nhưng không cho người khác”. Neu chúng ta ngồi trong phòng 
mà kéo màn che cửa số thì làm sao mặt trời đến với ta? Chúng ta 
phải ra khỏi căn phòng đó thì mới có thế hưởng được ánh sáng 
mặt trời. Neu chơi cờ chúng ta phải đặt sao cho quân cờ không 
nằm trong thế tấn công của kẻ địch thì muốn hưởng ân huệ chúng 


Đặng Thắng viết lại - trang 59/95 



Minh triêt trong đời sông 



ta phải tránh xa các hoàn cảnh bất lợi đã. Nếu không biết tránh nó 
thì ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua và ngày mai cũng như 
ngày hôm nay, chẳng có gì thay đổi cả. CÁI GIÁ MÀ ÔNG 
PHAI TRẢ CHO ĐIÈƯ ONG MƯÓN LÀ sụ AO ƯỚC SẼ 
THAY ĐỔI, ÔNG HÃY TRẢ CÁI GIÁ ĐÓ ĐI RỒI ÂN HUỆ 
SẼ ĐÉN VỚI ÔNG. 

26. PHÂN BIỆT VÀ PHẢN ĐOẢN 

Barabara là một luật su trẻ tuổi làm việc trong tòa án thành phố, Cô 
nói: 

• Thua bà, nghề nghiệp của tôi khiến tôi khó sử khi phải hòa giải 
giữa những điều gọi là “Đúng” và “ Sai”. Là một người có đời 
sống tâm linh tôi được dạy rằng chúng ta không nên phán đoán 
người khác, không nên có thái độ ưa thích cái này hay ghét bỏ cái 
kia nhưng nếu làm như vậy thì bất cứ điều gì cũng tốt như nhau 
hay cùng xấu như nhau hay sao? Làm sao chúng ta có một căn 
bản để quyết định? 

Sự phân biệt là một đức tánh quan trọng khác xa sự phán đoán. Tôi 
kể một câu chuyện ngắn sau đây để tùy cô nhận xét: “ Có một đạo sĩ 
Ân Độ đang đi trên đưòng làng, ông vừa đi vừa lẩm bẩm câu kinh “ 
Vạn vật đều là Thượng Đe, mọi vật đều có Thượng Đe ngự ở trong”. 
Gần đó có một người quản tượng đang dắt một bày voi ra sông tắm, 
thấy bầy voi đi đến mà đạo sĩ vẩn không tránh ra, người quản tượng 
la lớn: “ Này ông kia, mau trá nh ra một bên vì những con voi này 
chưa thuần lắm đâu, chúng có thể làm hại ông”. 

I uy nhiên đạo sĩ lý luận “ Mọi vật đều là Thượng Đế, con voi cũng 
là Thượng Đe” nên không chịu tránh qua một bên. Khi đến gần, một 
con voi lấy vòi hất tung ông này sang một bên đường gẫy dập cả 
xưong suờn. Người quản tượng tức quá chạy đến la lớn: “ Thật là 
ngu xuẩn, tôi bảo ông tránh qua một bên kia mà tại sao ông cứ đâm 
xầm vào bầy voi của tôi?” Đạo sĩ thều thào: “ Bởi vì mọi vật đều là 
Thượng Đe, con voi cũng là Thượng Đe kia mà”. Người quản tượng 
lắc đầu: “Đúng vậy nhưng tôi cũng là Thượng Đe, tôi bảo ông tránh 
qua một bên sao ông chẳng nghe?” 

Sự phân biệt là một điều cần thiết quan trọng trên đường đạo vì nó 
xây dựng trên sự hiểu biết, trên khả năng trực giác cao cả. Còn thái 
độ “ Cái này tốt, cái kia xấu” hoặc “ Cô này xấu, ông kia tốt” đều là 
những sự phán đoán bắt nguồn từ cảm xúc, một căn bệnh của trí óc. 


Đặng Thắng viết lại - trang 60/95 



Minh triêt trong đời sông 



SỤ PHÂN BIỆT GIÚP CHÚNG TA LỤA CHỌN BẠN BÈ, 
THÁI Độ SÓNG, HÀNH ĐỘNG, HOÀN CẢNH, ĐẺ CHÚNG 
TA CÓ THẺ ĐẠT ĐẾN MỤC TIÊU, LÁNH XA NHỮNG 
PHIỀN NÃO. TRONG KHI sụ PHÁN ĐOÁN CHỈ LÀ 
NHŨNG CẢM XÚC NHẤT THỜI, KHÔNG GIÚP GÌ CHO sụ 
PHÁT TRIỂN TÂM LINH MÀ CHỈ TẠO THÊM PHIỀN NÃO 
CHO ĐỜI SÓNG, KHIỂN CHÚNG TA TRỞ NÊN MÚ 
QUÁNG, DỄ CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG SAI LẦM. 

27. GIẢCNGỘ 

Sandy là một thiếu nữ còn trẻ làm việc trong một nhà in lớn ở New 
York. Ngoài giờ làm việc cô tham thiền đều đặn theo một phuong 
pháp của Phật Giáo Tây Tạng. Đối với cô thiền định là điều cần thiết 
nhu hoi thở, ngoài nó ra cô không còn thích điều gì khác nữa. Cô 
muốn có kinh nghiệm tâm linh càng sớm càng tốt. Cô nói: 

• Thua bà, tôi muốn biết phải mất bao lâu một nguời nhu tôi mới 
có đuợc kinh nghiệm tâm linh? Nói một cách khác, nếu thiền 
định đều đặn hàng ngày thì bao lâu nữa tôi có thể giác ngộ đuợc? 
Tôi đã hỏi nhiều nguời nhung mồi nguời trả lời một khác. 

• Kinh sách Đông Phuong nói rằng sự giác ngộ đến trong nháy 
mắt. Giác ngộ có nghĩa là “Thức Tỉnh” lập tức. Có lẽ điều cô 
muốn hỏi là phải chuẩn bị bao lâu để đạt đến trạng thái giác ngộ 
này. Theo sự hiểu biết của tôi thì có ba yếu tố quyết định việc 
này: Yeu tố thứ nhất là mục đích và phuong pháp phải rõ ràng, 
giống nhu khi đi xa cô cần phải biết cô muốn đi đâu và bằng 
phuơng tiện gì. Y ếu tố thứ hai là cô muốn biết hiện nay cô đang 
ở đâu, giống nhu địa điểm khởi hành của một chuyến đi vậy. Thí 
dụ cả hai chúng ta cùng muốn đến La Mã, cô khởi hành từ Paris 
còn tôi khởi hành từ Miami thì dĩ nhiên cô sẽ đến La Mã truớc 
tôi. Yeu tố thứ ba là lòng khao khát mạnh mẽ. Thí dụ cả hai 
chúng ta đều học duơng cầm. Tôi chỉ muốn học cho biết thôi nên 
mồi ngày chỉ dành khoảng 20 phút để tập duợt. Cô muốn trở nên 
nhạc sĩ trình diễn nhạc cố điến tại Hí Viện Camegie Hall nên nồ 
lực dành riêng 5 hay 8 giờ mồi ngày để tập duợt. Neu bạn bè rủ 
đi xem hát, chơi thế thao thì tôi sẵn sàng bỏ việc tập duợt đe 
tham dự những thú vui này, trong khi cô nhất quyết không rời 
cây đàn. Ngay trong lúc ăn, lúc ngủ cô cũng cố gắng nhẩm lại 
những nốt nhạc, những khúc đàn mà cô sắp trình diễn, không lúc 
nào quên mục tiêu chính yếu của mình. Với lòng khao khát mạnh 
mẽ nhu thế thì thời gian chuẫn bị của cô sẽ ngắn hơn. 


Đặng Thắng viết lại - trang 61/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Xin cám ơn bà đã giải thích cho tôi một cách rõ ràng, đó là điều 
tôi muốn nghe. Thua bà, tôi không còn nhiều thời giờ nữa, tôi e 
sợ rằng nghiệp báo của tôi đổ xuống lúc tôi chua sẵn sàng, lúc tôi 
chua giác ngộ. 

Sandy khóc òa một lúc rồi cho biết khi xua cô làm chiêu đãi viên 
trong quán ruợu, cô đã nghiện ma túy và có lúc bán cả ma túy nữa. 
Một hôm cô theo bạn bè diễn thuyết tại một đại học. Diễn giả một tu 
sĩ Phật Giáo Tây Tạng đã giảng về nghiệp báo. Cô nói: 

• Lúc ông ta bắt đầu giảng, tôi đã cảm thấy có một cái gì khác 
thuờng xảy ra cho tôi. Tôi thấy sợ hãi vì những hành động trong 
quá khứ của mình. Ông ta nói rằng không ai có thể thay đổi đuợc 
những gì mình đã làm, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Không cần 
phải ai nói tôi cũng biết rằng ông ta nói đúng. Đã vay ắt phải trả, 
trả cho kỳ hết mới thôi. Sau đó ông còn nói thêm về việc phải tự 
tìm cách giải thoát cho chính mình ra khỏi nhà tù của thê xác, đê 
thoát vòng kiềm tỏa của luân hồi. Tôi ngồi đó nhung tâm hồn hết 
sức xúc động, tôi nghĩ đến những điều ghê tởm mà tôi đã phạm, 
lúc đó tôi vẫn sử dụng và bán ma túy, và tôi thấy mình thật quá 
hèn hạ. Tôi nghĩ: Trời ơi, tôi sẽ ra sao đây? 

Sau khi diễn giả nói xong, tôi vội chạy đến để tiếp xúc với ông ta, 
nhung tôi không nói đuợc gì mà chỉ khóc ròng. Vị tu sĩ tiếp xúc với 
các thính giả xong bèn quay qua tôi để chờ đợi một câu hỏi nhung 
tôi thấy mình có quá nhiều tội lỗi không thế nói hết đuợc. Tôi cảm 
thấy ông ta là một cái gì mà tôi có thể bám víu lấy đuợc nên tôi thu 
hết can đảm thú nhận rằng tôi đã phạm một lỗi lầm rất lớn trong đời, 
dĩ nhiên tôi không thế kế ra chi tiết. Vị tu sĩ im lặng nghe tôi nói rồi 
ôn tồn chỉ dẫn cho tôi một phuong pháp luyện tập tinh thần và yêu 
cầu tôi thực hành ngay trong ngày hôm ấy. Ông cũng cho tôi một 
câu thần chú để đọc đi đọc lại hàng ngày, về đến nhà, tôi áp dụng 
ngay và thấy nguời tôi hoàn toàn thay đổi. Từ đó tôi từ bỏ ma túy 
cũng nhu các bạn hữu xấu xa. Tôi tìm đuợc việc làm trong một nhà 
in. Hàng ngày tôi thức dậy sớm để tham thiền, quán tuởng, chỉ ăn 
mồi ngày một bữa, bỏ hẳn thịt cá và các thói quen xấu xa trong quá 
khứ. Tôi mong có dịp tiếp xúc với tu sĩ đó nhung tôi không nhớ tên 
hay biết ông ở đâu mà tìm. Tôi muốn ông ấy biết rằng hiện nay tôi 
vẫn còn sợ hãi nhu tôi đã từng sợ hãi trong quá khứ. 

• Các nỗi sợ hãi thông thuờng thì có hại nhung nỗi sợ của cô thì 
khác thuờng. Các truyền thống tâm linh thần bí gọi đó là lòng 
kính sợ Thuợng Đe hay là sợ luật Trời. Trong cuốn Philokalia có 
nói rõ rằng những nguời biết sợ nhu thế là đã biết ăn năn hối lỗi 
thật sự,chuơng“Các Tặng Phẩm Đầu Tiên” nói rằng “Chính Chúa 


Đặng Thắng viết lại - trang 62/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Đã Làm Ra Điều Này Như Điều Răn Căn Bản Vì Không Có Nó 
Thì Thiên Đàng Cũng Chẳng ích Gì” và “Không Ai Có Thể 
Thương Chúa Hay Tâm Thức Cao Cả Nếu Đầu Tiên Y Không 
Kính Sợ Ngài Hết Lòng. Xuyên Qua Việc Kính Sợ Ngài, Tâm 
Hồn Con Người Sẽ Được Thanh Lọc Và Thức Tỉnh Đối Với 
Hành Động Thương Yêu”. Sự sợ hãi của cô là một kích thích đặc 
biệt đối với sự tập luyện của cô. Sự kính sợ này thúc đẩy cô, kéo 
cô đi đến các mức độ tâm linh cao thượng. Neu không có lòng 
kính sợ này, cô khó có thể đạt đến nó. Cô có thể tìm được nhiều 
an ủi khi đọc tiếu sử Milarepa, một vị thánh tăng của Phật Giáo 
Tây Tạng. Ông này chuyên luyện tà đạo trước khi gặp một vị 
thầy chân chính hướng dẫn. Giống như cô, ông ta lo sợ vì đã gây 
quá nhiều lỗi lầm và cũng vì quá sợ hậu quả việc làm của ông ta 
ngày trước mà ông giữ giới hết sức nghiêm cẩn, cuối cùng nhờ 
công phu tu hành mà ông đã giác ngộ. 

MỘT KHI ĐÃ TẬP LUYỆN THUẦN THỤC THÌ sự 
LÔ SỢ SẼ CHẤM DỨT, NÓI MỘT CÁCH KHÁC sự 
LỌ SỢ CHỈ CÒN KHI NÀO NGƯỜI TA CÒN CÀN 
ĐẾN NÓ MÀ THÔI. THEO Ý TÔI ĐƯỜNG TỚI LA 
MÃ ĐỐI VỚI CÔ CÓ LẼ KHÔNG CÒN XA LẤM 
ĐÂU. 

28 . Sự mức TỈNH 

rudy là một thiếu nữ ngoài 30, đã ly dị nhưng được cha mẹ để lại 
một gia tài khá lớn. Cô đã biến ngôi nhà thành một đạo viện đơn 
giản. Hàng ngày cô luyện tập yoga và thiền định khoảng 3 tiếng 
đồng hồ. Cô nói: 

• Thưa bà, tôi đã đọc một cuốn sách trong đó tác giả nói rằng nếu 
người ta thiền định mỗi ngày 6 tiếng đồng hồ liên tiếp thì có thế 
thức tỉnh và thực hiện được chân ngã. Hiện nay tôi có thế ngồi 
thiền hon 1 tiếng, nếu gia tăng gấp đôi, gấp ba giờ khắc thì liệu 
tôi có the đạt đến trạng thái thức tỉnh cao cả nhanh không? 

• Tôi nghe nhiều người hỏi một đạo sư tại Hy Mã Lạp Sơn câu hỏi 
tương tự. Ngài trả lời: “ Chỉ tham thiền ngày 6 tiếng, 9 tiếng hay 
12 tiếng thôi thì chưa đủ. Muốn thức tỉnh thì người ta còn phải 
nghĩ đến Thượng Đe mồi ngày 24 giờ nữa.” Ngài nói vậy có 
nghĩa rằng sự thảnh công của các cố gắng tinh thần không tùy 
thuộc vào công phu tham thiền, ngồi trong tư thế thật lâu mà còn 
tùy thuộc vào mức độ tâm linh, suy tư về Thượng Đe nữa. 

CÓ TƯ THỂ CHỈ GIÚP TA ĐỊNH TÂM VA CHÍNH LÀM 
CHỦ ĐƯỢC TÂM THỨC, HƯỚNG TÂM LÊN MỘT BÌNH 
DIỆN CAÒ cả MỚI LÀ CÔNG THỨC QUAN TRỌNG ĐẺ 
ĐẠT ĐẾN SỤ THỨC TỈNH. 


Đặng Thắng viết lại - trang 63/95 



Minh triêt trong đời sông 



29. “NGỘ” NỬA CHỪNG 

Ngoài giờ làm việc, tối nào Jason cũng tham thiền rất lâu. Anh đọc 
thần chú, tụng kinh và nghiên cứu các sách vở nhu Atma Bodha, 
upanishad. Anh nói: 

• Thua bà, đôi khi tôi có thế hiếu rõ những câu kinh bí hiếm, 
những triết lý phức tạp, những sự kiện thật tinh vi nhung đồng 
thời tôi cũng biết rằng mình chua hoàn toàn thấu hiếu, chua đạt 
đến cái tâm trạng thông suốt có thế nhìn tất cả mọi vật nhu nó là. 
Phải chăng tôi đã đạt đến tâm trạng “Ngộ” đuợc một nửa? 

• Này anh bạn, nuớc chỉ sôi khi nhiệt độ lên đến một điếm nhất 
định nào đó (100 độ bách phân). Truớc khi nhiệt độ lên đến điểm 
đó thì nuớc không thể sôi đuợc. Sự giác ngộ cũng thế, các nhà 
hiền triết Phuong Đông nói rằng nó giống nhu tỉnh dậy sau một 
con ngủ dài. Nguời ta không thể thức giấc nửa chừng đuợc. 
Không cần phải có ai xác nhận rằng ta đã tỉnh giấc, chỉ có kinh 
nghiệm chứng nhận điều đó mà thôi. CHỈ CÓ NGƯỜI ĐÃ 
NGỘ MỚI BIÉT MÌNH NGỘ CÒN NGOÀI RA KHÔNG 
MỘT AI CÓ THẺ CHỨNG MINH, XÁC ĐỊNH ĐIỀU NÀY. 
Sri Krishnananda nói rằng khi một nguời đã thức tỉnh thì hắn 
không còn nhìn các đối tuợng là các đối tuợng nữa. Trong trạng 
thái hoàn toàn thức tỉnh này, toàn thể vũ trụ của các đối tuợng đã 
tan biến thành một toàn bộ của chủ thế. Một tu sĩ đã trải qua kinh 
nghiệm này nói rằng bất cứ một vật gì ông nhìn thấy, một nguời, 
một cái cây, một con chó, một bức tuờng cũng đều là một. Không 
còn sự phân chia, không còn sự phán đoán, không còn cái này 
hay cái khác. DÙ sụ HIỂU BIẾT CỦA CHÚNG TA co 
THÂM SÂƯ ĐÉN ĐÂU MÀ CHÚNG TA CHUA Ý THỨC 
ĐƯỢC TÂM TRẠNG “ TÂM VÔ PHÂN BIỆT” NÀY, 
CHỬA NHẬN ĐƯỢC sự DƯY NHẤT BÊN TRONG VÀ 
BÊN NGOAI THÌ CHÚNG TA VẪN CHỈ GIÓNG NHƯ 
NƯỚC KHI NHIỆT Độ CHƯ A ĐỦ SÔI MÀ THÔI. 

30. TẲM LÒNG CHAI ĐẢ 

Janice là nguời duy nhất sống só sau một tai nạn xe hoi đã làm chết 
cha mẹ, chồng và hai đứa con của cô. Cô trải qua một giai đoạn 
khủng hoảng rất lâu vì tai nạn đó cứ ám ảnh cô hoài. Theo thời gian, 
cô tìm đuợc an ủi qua sự học hỏi kinh thánh và thực tập thiền định. 
Cô chấp nhận tai nạn đó là “Ý Muốn Của Thuợng Đe”, cô nói “ 
Chúa đã cho và bây giờ Ngài lấy lại” nhung sau khi đã chấp nhận và 
quy phục Ngài, cô thấy lòng mình càng ngày càng trở nên chai đá, 
dửng dung, không còn cảm xúc gì nữa. Cô nói: 


Đặng Thắng viết lại - trang 64/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Thưa bà, tôi tham thiền đều đặn và thiền định đã tác động như 
một tia sáng rọi vào những chồ thầm kín trong tâm hồn tôi. Khi 
trí tôi dịu xuống, không còn sôi động thì sự yếu kém của tôi lại 
nối lên, tôi thấy mình quá cứng rắn, không thế khóc, không thế 
vui, không thể thoải mái mà cứ trơ trơ như gồ đá. Tại sao lại như 
thế? 

• Điều này không có gì lạ đâu, khi cô có một dòng nước tươi mát, 
kinh khiết vào vũng bùn thì bùn sẽ nối lên mặt nước trước khi 
lắng xuống. Sri Aurobindo, một đạo sư nổi tiếng của Ản Độ đã 
dạy: “ Kh i bạn cảm biết được sự xấu xa nơi mình là bạn đã tháo 
mở nơi đó cho ánh sáng thiêng liêng rọi vào. Sự chuyển biến có 
xảy ra hay không là do nơi bạn có muốn thay đối hay không, có 
muốn để yên cho bùn nhơ lắng đọng xuống hay không?”. Cô nên 
biết rằng khi nhận thức được sự khô khan, chai đá nơi tâm hồn 
của cô thì chính nơi đó cũng đã có những sự dịu dàng, êm ái mà 
cô không nhận ra đấy thôi. 

Cô hãy suy gẫm như sau: Người ta không cảm nhận được điều gì 
nếu không có cái đối nghịch với nó, không có “Tối” thì người ta đâu 
biết đến “Sáng”, không có “Đêm” thì người ta đâu biết đến “Ngày”. 
Chỉ có cái “Không Thay Đổi” mới cảm nhận được “Cái Đổi Thay”, 
chỉ khi bị “Giới Hạn” người ta mới cảm nhận được cái “Vô Biên”, 
chỉ khi thấy mình “Khô Khan, Chai Đá” thì người ta mới cảm nhận, 
ý thức rõ rệt được sự “ Dịu Dàng, Thương Yêu”. Không vật nào có 
thế tự biết được chính nó mà chỉ có cái gì “Khác Với Nó” mới giúp 
nó ý thức được nó. Tóm lại, cô hãy nhìn nhận rằng chính phần tâm 
linh cao cả của bản chất cô đang quan sát cái phần thấp kém của cô. 
Mọi việc xảy ra đều có lý do riêng của nó. Đàng sau cảm thức rằng 
lòng cô đã chai đá, không xúc động vẫn ẩn dấu một sự thật rằng cô 
vốn là người giàu tình cảm, dịu dàng nhưng cái đức tính này chưa có 
cơ hội bộc lộ ra ngoài. Sự ý thức này chính là một thúc đẩy biến 
chuyển ở mức độ thâm sâu trong nội tâm của cô. 

N ói một cách khác, cô đang được ơn trên rọi sáng để cô thấy rằng 
bước đi kế tiếp của cô chính là sự thanh lọc nội tâm để tiến bộ, 
không phải cho cá nhân mình mà đế trở thảnh một khí cụ lớn lai cho 
đấng Thiêng Liêng biểu lộ. Cô hãy chuẩn bị tư tưởng, hành động và 
tiếp tục cầu nguyện, tham thiền vì trong yên lặng, bùn nhơ sẽ lắng 
xuống và rồi khi cô sẽ thấy mình thực sự vốn là một người dịu dàng, 
đầy tình thương yêu. 


Đặng Thắng viết lại - trang 65/95 



Minh triêt trong đời sông 



31. NHỬNG CHIẾC “CÚP” LUẨN CHUYỂN 

Biii làm nghề thợ sơn gần 50 năm trước khi về hưu, vợ ông đã qua 
đời mấy năm trước, các con ông đều khôn lớn và đã có gia đình. 
Nguồn vui hiện nay của ông là chơi “Bowling” và viếng thăm con 
cháu. Ông nói: 

• Thưa bà, tôi già rồi chắc chẳng còn sống được bao lâu nhưng nói 
ra thì ngượng quá, tôi thường lo lắng khi chết sẽ bỏ lại căn nhà, 
những chiếc “Cúp” Bowling, và nhất là các đứa cháu nội. Tôi 
biết khi lìa đời người ta không the mang theo một cái gì nhưng 
dù biết vậy tôi vẫn thấy mình cứ gắn bó vào những đồ kỷ niệm, 
những chiếc “Cúp” Bowling, gia đình, con cháu v.v. . . Làm sao 
một người già như tôi có thể chữa được sự gắn bó này đề thoải 
mái hơn khi “Chuyện phải đến sẽ đến” hay nói một cách văn vẻ 
là ung dung đi trên con đường dẫn đến sự tự do tuyệt đối? 

• Nếu ông đã gọi “Điều phải đến” là “ Con đường tự do tuyệt đối” 
thì ông đã đi được một bước tiến rất xa rồi đó. Theo tôi nghĩ thì 
người phàm chúng ta chẳng ai làm chủ được cái gì hết, từ nhà 
cửa, tài sản, tiền bạc, nữ trang, xe cộ, quần áo đến thời giờ, tài 
năng, hình dáng hay sức khỏe. Nhận thức được điều này không 
dễ nhưng có ý thức được chúng thì người ta mới ý thức được sự 
tự do tuyệt đối. Vì ông thường chơi “ Bowling” nên xin hỏi ông 
đã tham dự các cuộc tranh giải “ Cúp luân chuyển” nào chưa? 

• Có chứ, không những tôi đã tranh giải mà hiện còn giữ mấy 
chiếc “Cúp luân chuyển” nữa. 

• Tốt lắm, vậy ông nghĩ sao về những chiếc “Cúp Luân 
Chuyển” nay? 

• Tôi rất vui mừng hãnh diện về những thành quả đạt được nhưng 
chiếc “Cúp” này không hoàn toàn thuộc về tôi mà sẽ được 
chuyển qua tay một người khác, người thắng giải kỳ tới. 

• Ông nói rất đúng. Tất cả mọi thứ ông có trong nhà và ngay trong 
thân thể của ông cũng chỉ là những chiếc “Cúp Luân Chuyển” mà 
thôi. Chúng ta vui và hãnh diện khi có nó trong tay nhưng cũng 
biết rằng chúng ta không thể giữ chúng mãi được. 

1 rong cuộc đời đầy vô thường này, quan niệm làm chủ một vật gì 
chỉ là giả tưởng, làm “Quản Lý” thì mới đúng. Ông, tôi và tất cả mọi 
người chỉ quản lý mọi vật chớ không làm chủ, vì bất cứ lúc nào 
chúng ta cũng có thể phải xa lìa những cái chúng ta có. Tóm lại, 
phương pháp hay nhất dần đến sự giải thoát, để được tự do tuyệt đối 
như ông đề cập đến là tập nhìn tất cả mọi sự việc như chiếc “Cúp 
Luân Chuyến” vì mọi thứ, tốt hay xấu, sự vật, hay cả tấm hình của 
mình trong gương cũng hãy quán tưởng nó chỉ là hão, tưởng như có 


Đặng Thắng viết lại - trang 66/95 



Minh triêt trong đời sông 



thật nhưng không phải là thật. Đời ban cho chúng ta thứ gì, chúng ta 
hãy nhận lãnh và sử dụng chúng một cách đứng đắn. Không nên 
nghĩ vật này là “Của tôi” hay “Của gia đình tôi”. Suy nghĩ như vậy 
là có ngụ ý liên hệ, gắn bó rồi. Mọi vật tự chúng không hề tốt hay 
xấu nhưng chính sự liên hệ của chúng ta với chúng đã tạo thành một 
sợi giây trói buộc. Điều chúng ta cần làm là cởi bỏ sợi giây đó. Mồi 
khi thấy mình có ý muốn bám víu vào một cái gì thì ông hãy tự nhắc 
nhở mình rằng ông không sở hữu bất cứ một cái gì, các con các cháu 
đến vói ông cũng chỉ là những hình ảnh chập chờn trên màn ảnh, các 
chiếc “Cúp” có thế đến rồi lại đi khi một người khác thắng giải. Hãy 
nhận thức rằng sự vật và ý nghĩa của mọi sự vật chỉ ở cái giá trị mà 
người ta đặt cho chúng. 

ôi có quen một thiếu nữ kia, cô luôn luôn lo lắng cho sắc đẹp của 
mình. Mồi ngày cô bỏ ra nhiều giờ chăm lo săn sóc nhan sắc nhu 
thoa kem bôi mặt, xức dầu thom, làm tóc v.v... Trong nhà cô treo 
nhiều tấm gưong lớn như để nhắc nhở về nhan sắc yêu kiều, lộng lẫy 
của cô. Vài tháng sau, tôi gặp lại cô ta nhưng khi đó cô vừa trải qua 
một tai nạn xe hoi hết sức ghê gớm. Thú thật là tôi không còn nhận 
ra cô ấy nữa. Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu thẩm mỹ 
nhưng nhan sắc yêu kiều kia đã hoàn toàn bị hủy hoại mất rồi. 

Thánh kinh đã nói: 

“Chớ để tài sản nơi nó sẽ hư hoại”. Ông hãy quan sát những chiếc 
“Cúp Luân Chuyển” đang có ở trong nhà và suy gẫm về những chiếc 

“CƯP KHÔNG LUÂN CHUYỂN VÀ KHONG BAO GIỜ Hư 
HOẠI”. 


32. CẰUNGUYỆN 

Sáng chủ nhật nào Elizabeth cũng đi lễ nhà thờ nhung bà không tin 

tưởng gì vể việc đó cả. Bà nói: 

• Tôi đi nhà thờ hơn hai mươi năm nay mà chang thấy lợi lạc gì cả. 
Kh i bước ra khỏi nhà thờ thì con người tôi vẫn y nhu khi bước 
vào, chẳng có gì thay đổi. Các cử chỉ và lời cầu nguyện của tôi 
hoàn toàn khô khan, máy móc. Tôi phải làm sao đây? 

• Bà hãy cầu nguyện với tất cả tấm lòng. 

• Tôi không biết làm thế nào đế cầu nguyện với tất cả tấm lòng vì 
từ các bài hát đến những câu kinh tôi đều thuộc lòng cả, cứ như 
một cái máy phát ra mà thôi. . . 


Đặng Thắng viết lại - trang 67/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Bà đã từng yêu bao giờ chưa? Khi yêu bà đâu tính toán xem mình 
phải suy nghĩ như thế nào hay hành động ra sao với người bà 
yêu. Trái tim bà biết, trái tim bà hoạt động một cách tự nhiên mà 
không cần chỉ dần. cầu nguyện với tất cả tấm lòng cũng như vậy, 
vì bà không thể sai khiến trái tim bà được, lúc đó trái tim tự điều 
khiển lấy nó và rung động với những rung động cao thượng khác. 
Tôi có một phưong pháp giản dị may ra có thể giúp bà: Trước hết 
bà cần phải có một ý niệm thật rõ ràng về cái lý tưởng của bà. 
Muốn vậy bà hãy viết lên giấy tất cả những điều bà biết, tin 
tưởng, hay cảm nhận về Thượng Đe. Những điều này phải được 
viết một cách chân thành từ quan niệm riêng của bà chứ không 
phải chép ra từ một cuốn sách. Bà có thể dùng những chữ như: 
“Đấng Toàn Năng, Toàn Trí”, “Niềm Thương Yêu Vô Bờ Bến” 
hay “Ảnh Sáng Thanh Khiết Thấm Nhuần Tất Cả” v.v... Bà có 
thể giản dị hóa các danh từ này lại thành sáu chữ hay ba chữ thôi. 
Sau khi viết xong, mỗi ngày bà tìm nơi vắng lặng, không bị quấy 
nhiễu để tập suy nghĩ về những chữ này. Bắt đầu bằng cách ngồi 
cho thoải mái, xả giãn rồi tập trung tư tưởng vào danh sách của 
bà. Hãy đọc trong trí và phóng chiếu các chữ này vào tâm thức 
của mình giống như một cuốn phim được chiếu trên màn ả nh . 
Trong khi đọc hãy chăm chú vào sự hiếu biết xâu xa nhất của 
tinh hoa các chữ ấy và lập đi lập lại những chữ này trong đầu cho 
đến khi hình ảnh đó hòa nhập vào trái tim của bà. Đó là một cách 
cầu nguyện chân thả nh bằng tim chớ không bằng lời vì thà cầu 
nguyện trong im lặng bằng tim còn hơn thốt ra lời mà vắng trái 
tim. 


33. CẦN CÓ THẦY HAY KHÔNG CẦN? 

Mark là một nhạc sĩ chuyên về kèn Clarinet. Cách đây nhiều năm 
anh tham dự buổi diễn thuyết về Thiền của một đạo sư Ản Độ và đã 
thực tập thiền định từ đó. Anh đọc tất cả sách Thiền của các tác giả 
khác nhau, từ Suzuki đến George Lozamov. Anh nói: 

• Tôi thắc mắc không biết trên đường tâm linh, tôi có cần một vị 
Thầy hay không? 

• Xin hỏi khi học Clarinet anh có cần Thầy không? Liệu người ta 
có thể học hàm thụ qua sách vở được không? 

• Tôi chỉ có thể học lý thuyết về âm nhạc qua sách vở chứ không 
thể học tất cả được. Sách vở không thể dạy tôi cách đặt miệng 
sao cho đúng, giữ hơi ra sao, thổi như vậy được chưa, độ rung 
như thế nào V.V...DO đó, ngoài sách vở tôi vẫn cần có Thầy chỉ 
dạy thực hành thêm nhưng học kèn Clarinet là một chuyện còn 
đời sống tâm linh lại là một chuyện khác chớ? 


Đặng Thắng viết lại - trang 68/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Muốn học bất cứ thứ gì đến nơi đến chốn, từ sinh ngữ đến âm 
nhạc hay điện toán, hội họa, điêu khắc, chúng ta đều có Thầy. 
Thầy giáo là nguời đã kinh nghiệm, đã từng trải, đã đạt đến đích 
và biết cách vuợt qua các trở ngại khó khăn v.v...Trên đuờng 
tâm linh chúng ta ở một vị thế tế nhị và lạ lùng hơn âm nhạc hay 
điện toán vì chúng ta phải vuơn từ tầm mức tâm linh này đến tầm 
mức tâm linh khác. Chúng ta cần sự trợ giúp đế biết hiện nay 
chúng ta đang ở đâu, đang đi đến đâu, làm cách nào đạt đến mục 
đích. Đó là nhiệm vụ của nguời Thầy mà danh từ Ản Độ gọi là 
“Guru”. Danh từ này có nghĩa là “ Nguời Đem Lại Ánh Sáng” 
hay “Nguời Phá Tan Bóng Tối”. 

• Thua bà, tôi không hề có Thầy hay “Guru”, tuy nhiên tôi tự học 
qua sách vở và sống với những điều đó. Tôi trông cậy vào vị thầy 
trong tâm của tôi và danh từ Àn Độ gọi là “Sadguru”. 

• Ai huớng dẫn cho anh đi vào con đuờng Thiền? 

• Vị đạo su Ản Độ đầu tiên đã diễn thuyết trong truờng đại học 
cách đây nhiều năm rồi. 

• Nhu vậy ông ấy là vị Thầy đầu tiên của anh đó. Ông ta đã đến 
đúng vào lúc anh sẵn sàng. Chính vị Thầy trong tâm của anh 
(Sadguru) đã huớng dần anh đến với vị Thầy bên ngoài hay vị 
Đạo Su Ân Độ đó. Có nguời hỏi Sri Nisargadattha rằng “Có cần 
Thầy Không?” thì ông trả lời “Điều đó cũng nhu hỏi chúng ta có 
cần Mẹ hay không vậy?” 

• Nhung ngoài vị Thầy đó ra tôi có cần Thầy khác hay không? 

• Bất kỳ lúc nào a nh cần thì nội tâm của anh, vị Thầy trong tâm 
của anh (Sadguru) sẽ huớng dẫn anh đi tìm một Thầy bên ngoài 
(Guru). Điều này cũng ví nhu bà mẹ đua con đến lóp học với một 
thầy giáo vậy. 

• Có nguời nói rằng chúng ta chỉ cần một vị Thầy duy nhất mà thôi 
và phải tuyệt đối trung thành với vị này. 

• Có thể điều đó đúng nếu gặp đúng Thầy. Kinh nghiệm riêng của 
tôi thì khác, tôi đã học hỏi và thực tập duới sự huớng dẩn của 
nhiều vị Thầy khác nhau, lúc nào tôi cũng biết ơn tất cả. 

• Nhu vậy nguời ta có cần trông cậy vào một vị thầy không? 

• Có nguời nhấn mạnh vào sự trông cậy của một vị Thầy, có nguời 
không đồng ý. Truyền thống Àn Độ chú trọng đến việc các môn 
sinh sống gần với vị Thầy, trông cậy vào sự huớng dẫn của vị 
Thầy. Tuy nhiên “ sống Gần” hay “ Trông Cậy” không có nghĩa 
là phải ở cùng nhà, ăn cùng bàn, thở hít cùng bầu không khí mà 
có nghĩa là chuyên cần, vâng lời, tuân theo sự chỉ dậy để không 
uổng phí công lao dậy dồ của Thầy. Một đạo su Ản Độ khác, 
Ram Das nói rằng nguời ta sẽ không tiến bộ bao nhiêu khi cứ 
quanh quẩn bên cạnh một vị Thầy vì họ sẽ gắn bó, trông cậy vào 
một cái gì có tính cách hình thức bên 


Đặng Thắng viết lại - trang 69/95 



Minh triêt trong đời sông 



• ngoài mà quên đi phần tinh thần ở bên trong. Một lý do nữa là 
càng gần Thầy bao nhiêu chúng ta càng ỷ lại vào vị thầy đó bấy 
nhiêu, chúng ta đặt sự quan trọng vào sự gần cận, hầu hạ, vâng 
lời hơn là vao các tiến bộ tâm linh. NÊN NHỚ DÙ VỊ THÀY 
ĐÓ CÓ CAO CẢ ĐÉN ĐÂU, HAY ĐẠT CÁC QUẤ VỊ GÌ 
CHĂNG NỮA THÌ NGÀI CŨNG KHồNG THẺ Tư DỪM 
CHÚNG TA ĐƯỢC, CHÚNG TA PHẢI TỤ MÌNH TIẾN 
BƯỚC, TỤ MÌNH Tư TẬP SỬA ĐỔI CHÍNH MÌNH. ĐÓ 
LÀ ĐIỀU HÉT SỨC QUAN TRỌNG, MỘT CĂN BẢN 
CHÍNH YỂƯ CỦA TRUYỀN THỐNG ĐÔNG PHƯOĨNG. 

• Nhung làm sao có the tìm ra một vị Thầy chân chính, một nguời 
có thể huớng dẫn tôi đuợc? Nhu bà cũng đã biết, thời gian gần 
đây đã có quá nhiều kẻ bất tài tự xung là “ Guru”, “ Bhagwan”, 
“Swami” hay đấng này, vị nọ. . . 

• Dĩ nhiên nguời tìm đạo có quyến thử thách vị Thầy truớc khi xin 
học. Cũng nhu thế, các vị Thầy thuờng thử thách học trò truớc 
khi thu nhận. Anh hãy quan sát vị đó một cách cấn thận và tự hỏi 
“ Vị đó có cởi mở không?, có khuyến khích các đệ tử tự tu, tự 
học hay tìm học thêm ở những vị Thầy khác hay không? Liệu vị 
đó có chế ngự đuợc các khát vọng, tham lam, giận hờn, ganh tỵ, 
sợ hãi, và làm chủ đuợc bản ngã không? Vị đó có đi tìm danh 
vọng không?”. Một vị Thầy chân chính không phải chỉ có đức 
hạnh là đủ mà còn phải vuợt qua khỏi các cám dồ của thể xác, tu 
tuởng, vuợt ra ngoài vòng tranh chấp nhị nguyên. Chỉ nhu vậy thì 
lời nói của Ngài mới là các hạt giống bất hoại trong đời sống 
chúng ta đuợc. 

• Nhung làm sao tôi có thế xét đoán nhu vậy? 

• Hãy tự hỏi “ Truớc mặt Ngài tôi cảm thấy nhu thế nào?” Đừng đế 
những nguời khác khuyến dụ, đừng tin những lời quảng cáo hay 
khen ngợi bên ngoài. Hãy tự hỏi “Đứng truớc vị đó, nghe vị đó 
nói chuyện, Ngài có khêu gợi hay làm bộc lộ một cái gì ở nội tâm 
không? Ngài có làm cho nội tâm của tôi phong phú lên không?” 

• Có nguời nói rằng muốn tiến bộ trên đuờng tâm linh thì phải 
phục một vị Thầy. Bà nghĩ sao? 

• Lẽ dĩ nhiên, nếu không biết quy phục thì có Thầy làm gì? Quy 
phục với vị Thầy bên ngoài cũng là quy phục vị Thầy bên trong. 
Chính vì nhiều nguời trong chúng ta không làm gì cho chính 
mình nên mới cần có một vị Thầy bên ngoài đế phá vỡ sự chống 
đối của phàm ngã, khắc phục tính hiếu động hay trì trệ của chúng 
ta. Đó là lý do chúng ta cần một vị Thầy huớng dẫn. Truớc sau 
chúng ta đã học đuợc rằng cuộc đời là vị Thầy tối cao, là vị 
“Guru” tốt nhất, mỗi nguời đi qua đời chúng ta, mồi sự kiện 
thành công, thất bại, vui, buồn, lo lắng, thuơng yêu, thù hận, đều 
đến với chúng ta nhu những bài học chúng ta cần phải học. 


Đặng Thắng viết lại - trang 70/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Chúng không đến một cách tình cờ, hay một sự trùng họp đâu mà 
thực ra có một dự án rõ ràng nhất định để dậy chúng ta đấy. Neu 
chúng ta không chịu sự quy phục và chấp nhận các bài học trên 
đuờng đời này thì chúng ta cần một vị Thầy để vạch rõ các bài 
học đó ra cho chúng ta. Neu chúng ta chấp nhận, quy phục các 
bài học ngoài đời thì chúng ta ít cần một vị Thầy bên ngoài. Đạo 
su Ram Das nói rằng “Nguời ta chỉ cần nuơng tựa vào sự thúc 
hối bên trong để có sự huớng dẫn đúng ở ngoài đời”. NHƯNG 
DỪ CÓ THẦY HAY KHONG co THAY, RÓT cuộc 
CHÚNG TA SẼ NHẬN THỨC RẰNG ĐÀNG SAU TẤT CẢ 
CÁC VỊ THÀY BÊN NGOÀI, CÁC VỊ “ GURU” VÀ ĐÀNG 
SAU BẢN TAY CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐỜI SÓNG LÀ VỊ 
THẦY BÊN TRONG, VỊ “ SADGURU” CAO CẢ VÀ IM 
LẶNG, ĐÓ CHÍNH LÀ CÁI CHÂN NGÃ VÔ HÌNH, BẤT 
KHẢ PHÂN, LÀ CÁI ÁNH SÁNG BAO LA THẤM NHUẦN 
TẤT CẢ. 

34. mực TẠI CHỈ NẰM TRONG HIỆN TẠI 

eville là một thanh niên còn trẻ làm việc cho tiệm bán thực 
phấm ở Texas. Ngoài giò làm việc anh và một số bạn bè thuờng 
tụ họp học hỏi, nghiên cứu các vấn đề tâm linh. Anh rất thích 
quan niệm và triết lý của nguời Phuong Đông, nhu luân hồi, nhân 
quả và đặc biệt say mê việc sử dụng Thần Nhãn để chữa bệnh của 
Edgar Cayce. Cách đây mấy năm, cha mẹ anh qua đời, để tất cả 
gia tài lại cho Al, nguời em út chớ không chia cho a nh một chút 
gì. Mãi sau này anh mới biết chính AI đã nói xấu anh và vận 
động cha mẹ truất quyền thừa kế của anh để chiếm trọn gia tài. 
Neville nói bằng một giọng xúc động: 

• Thua bà, khi biết đuợc việc này tôi muốn bắn AI mấy viên đạn 
vào đầu nhung nhờ bạn bè ngăn cản nên mới thôi. Theo thòi 
gian, mối hận của tôi giảm bớt phần nào nhung vẫn tiềm ấn 
không hết, chỉ chò' dịp lại bùng lên. Hiện nay thằng em bất luong 
của tôi sống trong một biệt thự lớn, lái xe Cadillac, có nhiều bạn 
gái rất xinh, còn tôi thì làm nghề bán hàng, luong chỉ đủ tiêu một 
cách dè sẻn. Các bạn tôi nói rằng có lẽ kiếp truớc tôi đã làm điều 
gì ghê gớm lắm đối với AI nên ngày nay mới phải trả quả báo 
nhu vậy. Suy nghĩ nhu thế cũng giúp tôi rất nhiều và tôi tin ỏ' luật 
nhân quả. Biết mình đã làm lỗi trong quá khứ thì dễ chấp nhận sự 
kiện đau lòng hiện nay hon. Nhung tôi vẫn thắc mắc không biết 
có thực là tôi đã làm điều gì xấu trong tiền kiếp không? Cách đây 
ít lâu, tôi đọc báo thấy có mấy pháp su quảng cáo xem tiền kiếp 
nguời khác với một giá biểu, tôi muốn biết những nguời này có 
thể xem đuợc tiền kiếp sâu xa đến đâu? 


Đặng Thắng viết lại - trang 71/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Này anh bạn, có lẽ những vị pháp sư đó sẽ đưa anh đi sâu vào tột 
cùng sự tưởng tượng của họ và tiêu xài hết số tiền để dành trong 
trưong mục ngân hàng của anh. Họ đòi trả thù lao rất nhiều đế 
đưa anh đi vào những vòng lẩn quẩn, họ nói về luân hồi mà chính 
họ không tin gì ỏ' luân hồi, nhân quả. Giả dụ rằng họ có thể xem 
được tiền kiếp và nói rằng anh không hề làm điều gì xấu với 
người em hiện nay của anh thì sao? Anh sẽ làm gì? Anh sẽ hành 
động như thế nào? Neu đã nghiên cứu về Edgar Cayce thì có lẽ 
anh đã đọc cuốn “ Many Mansions” của tác giả Gina Cerminara. 
Trong cuốn này tác giả đã kể rằng khi Edgar Cayce biết một 
người trước đây là bạo chúa Nero, ông từ chối không tiết lộ điều 
này vì sợ người kia chịu không nổi. Phần anh cũng vậy, biết đâu 
anh không thế chịu nối về điều anh đã làm trong quá khứ? Rồi 
anh sẽ thắc mắc về chuyện người khác đã làm điều này hay điều 
nọ cho anh và cứ thế luẩn quẩn trong các liên hệ rắc rối, không 
khởi đầu mà cũng không chấm dứt. vấn đề xem tiền kiếp không 
lợi gì hết vì biết đâu Al, người em của anh trong kiếp này lại là 
cha anh trong kiếp trước, hay mẹ anh kiếp trước hiện nay lại là 
vợ của anh thì sao? Phải chăng khi biết được các liên hệ tiền kiếp 
vói người nào thì cuộc sống hiện tại đang yên lảnh bồng trở nên 
một thảm kịch đầy rắc rối, sóng gió ngay? 

• Vậy thì việc xem tiền kiếp chữa bệnh của Cayce là vô ích hay 
sao? 

• Không đâu, Edgar Cayce lả một hiện tượng đặc biệt. Xuyên qua 
quyền năng Thần Nhãn ông đã chữa trị, giúp đỡ hàng ngàn người 
trên thế giới khỏi các bệnh về thế xác cũng như tinh thần mà các 
phưong thuốc thông thường đều bó tay. Cayce không bao giờ 
xem tiền kiếp đế làm thỏa mãn trí tò mò vô ích hay đế kiếm tiền 
làm giàu (Ông Không Lấy Thù Lao). Ông chỉ làm nhẹ bớt các 
đau khổ của người khác. Dĩ nhiên những người nhu ông thì thật 
hiếm có và đặc biệt rồi. 

• Neu không xem tiền kiếp nữ thì có cách nào khiến tôi giải quyết 
các mối giận hờn hiện nay không? 

• Anh đã nghiên cứu nhiều về Edgar Cayce thì chắc hẳn anh cũng 
biết những lời khuyên của ông ta. Hãy áp dụng những câu đó vào 
cuộc sống hiện nay của anh. Dĩ nhiên hiếu biết thì dễ nhưng hành 
động lại là một chuyện khác, do đó anh cần tham thiền suy gẫm 
rằng hiện nay người em của anh đang đóng môt vai trò trong vỡ 
kịch mà hắn không hề soạn ra. Vở kịch đó được căn cứ vào định 
luật luân hồi, nhân quả và đạo diễn là một đấng tối cao hay một 
định luật thiêng liêng của vũ trụ, tùy theo quan niệm mỗi người. 
Cayce nói rằng bằng cách nưong tựa vào các định luật đó mà tâm 
thức của chúng ta thay đổi bởi vì đó là chân lý, là ánh sáng. Neu 
tin những định luật này thì chúng ta chấp 


Đặng Thắng viết lại - trang 72/95 



Minh triêt trong đời sông 



• nhận tất cả những gì xảy ra cho chúng ta như một bài học tốt đế 
cho ta học hỏi. Vì biết rằng mỗi món nợ chỉ đòi đúng cái giá mà 
chúng ta phải trả nên chúng ta không chống cự hay phản kháng 
mà chấp nhận rằng có vay ắt có trả. Khi biết chấp nhận người ta 
có thể giải quyết rất nhiều việc. 

NÀY ANH BẠN, ĐỜI NGƯỜI QƯA MAU NHƯ BÓNG CÂU 
QUA CỬA, TẠI SAO CHÚNG TA cứ LÀM NÔ LỆ CHO DỤC 
VỌNG, SỢ HÃI QUÁ KHỨ VÀ CHỈ BIÉT SÓNG CHO 
TƯƠNG LAI, MỘT TƯƠNG LAI Mơ HỒ KHÔNG RÕ RỆT. 
PHẢI CHĂNG CHÚNG TA ĐÃ BỎ QUA MỘT ĐIỂM TOAN 
VẸN VÀ CHÍNH YỂU LÀ HIỆN TẠI. HIỆN TẠI LÀ TẤT CẢ 
NHƯNG GÌ CHÚNG TA CÓ, TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG 
TA HIỆN HƯU. QUÁ KHỨ CHỈ LÀ KỶ NIỆM, TƯƠNG LAI 
CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG. DUY CHỈ THỤC TẠI LÀ HIỆN 
TẠI MÀ THÔI. HÃY BIẾT CÁCH SÔNG CHO RA sóng Rồi 
ANH SẼ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TẤT CẢ. 


55. CON ĐƯỜNG TÂM LINH 

Brian là một bác sĩ trẻ tuổi, hoạt động, rất thích các môn thể thao 

nhu lặn nước, leo núi, chạy bộ đã tu tập thiền định từ nhiều năm nay. 

Anh nói: 

• Thưa bà, nếu chúng ta đã là Chân Ngã, là Tâm thức vô biên thì 
tại sao chúng ta phải cực nhọc tu tập mới biết được nó? Tôi là 
một bác sĩ, tôi đâu cần phải tự biến đối chính mình đế biết rằng 
tôi là một bác sĩ. Tại sao con đường tâm linh lại khác biệt như 
thế? 

• Này anh bạn, sự đạt đến thực hiện Chân Ngã là một tiến trình hết 
sức tế nhị. Tiến trình này có thế tạm ví nhu việc leo núi. Vì càng 
lên cao không khí càng loãng nên người leo núi phải trèo từ từ để 
phối và các co quan khác có thế thích họp với sự thay đối nhiệt 
độ, áp suất, không khí v.v. . .Thường khi bắt đầu leo núi, người ta 
hay mang theo một bọc thật nặng chứa đủ các đồ dùng, dụng cụ, 
lều chõng v.v... Những thứ này đã làm cản trở việc leo núi cho 
đến khi họ nhận thức rằng phải bỏ bớt những thứ gì không cần 
thiết lại thì mới có thế leo cao được. Trèo núi một lúc, thấy 
đường gập ghềnh khó leo, họ lại bỏ thêm một ít và cứ nhu thế 
cho đến khi lên đến đỉnh. Con đường tâm linh cũng như thế, 
chúng ta phải bỏ tất cả những gì không cần thiết, làm xao lãng 
việc tiến đến mục đích của chúng ta. Thoạt đầu là từ bỏ những dư 
thừa vật chất, các sở hữu không cần thiết, các thói quen như ngủ 
nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, nhất là các lời nói vô ích. Sau khi 


Đặng Thắng viết lại - trang 73/95 




Minh triêt trong đời sông 



• kiểm soát được những điều này, chúng ta cần phải biết từ bỏ các 
thói quen cẩu thả, bừa bộn về thời giờ, thu xếp làm sao để không 
phí phạm thòi giờ quí báu vào những việc có thể khiến chúng ta 
đi xa mục đích ban đầu. Sau đó chúng ta bắt đầu tháo gõ các tấm 
màn dầy đặc vẫn bao phủ lên tâm trí chúng ta như các phán đoán, 
quan niệm, sự ưa thích cái này cái kia. Kh i từ bỏ hành lý này, 
chúng ta có thể trèo lên dễ dàng, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Từ 
lúc này thấy cần bỏ cái gì thì chúng ta cứ việc xả bỏ, càng bỏ 
nhiều thì bản chất thật sự của chúng ta càng biếu lộ rõ rệt hon. 
KHI CHÚNG TA LAU HÉT BỤI BẬM QUANH BÓNG ĐÈN 
THÌ ĐÈN SẼ CHIỂU SÁNG Rực. BỤI LÀ HÀNH LÝ CỦA 
CHÚNG TA, BÓNG ĐÈN LÀ TRÍ CỦẦ CHÚNG TA VÀ ÁNH 
SÁNG LÀ CHÂN NGÃ. KHI LAU SẠCH BỤI NHƠ VÀ sụ 
LÀM LẪN VÈ CÁI GÌ KHÔNG PHẢI CHÚNG TA THÌ 
CHÚNG TA THƯỜNG XUYÊN SÓNG TRONG sụ TRỌN 
VẸN VỚI CÁI THỤC SỤ LÀ CHÚNG TA. 


36. KINH NGHIỆM TẰM LINH 

Joe là một mục sư lớn tuổi đã thực hành thiền định trong nhiều 

năm. Ông nói: 

• Thưa bà, cách đây tám năm tôi đã có một kinh nghiệm tâm linh 
thật tuyệt vời. Hôm đó đang tĩnh tâm cầu nguyện trong thánh 
đường xây bên cạnh bờ biển, qua cửa sổ tôi nhìn thấy biển cả bao 
la và nghe thấy tiếng sóng biển vồ vào bờ. Bất chợt mọi tư tưởng 
của tôi ngưng lại, một luồng ánh sáng tinh khiết bồng bao trùm 
lên tất cả mọi vật, tôi thấy mình ngụp lặn trong một trạng thái 
xuất thần, bình an và thiêng liêng. Trong giây phút đó đầu óc tôi 
bỗng thông suốt và lần đầu tiên tôi ỵ thức được “ Giê Su” là gì. 
Từ đó đến nay ngày nào tôi cũng cố gắng ngồi tĩnh tâm và cầu 
nguyện nhu vậy nhưng kinh nghiệm tuyệt với đó không trở lại. 
Tôi không hiểu tại sao nó không đến nữa mặc dù tôi đã cố gắng 
rất nhiều? 

• Thưa ông nó không trỏ' lại vì ông cố gắng nhiều quá, trong khi 
tĩnh tâm ông đã nghĩ gì? 

• Tôi nghĩ đến Thượng Đe, đến Đấng Cứu Thế, đến luồng sáng 
tuyệt vời, đến cảm giác thoải mái khi được hòa nhập với nó, tôi 
mong muốn nó biết bao. 

• Chính sự mong ước của ông đã ngăn chặn kinh nghiệm đó đến 
với ông. Bất cứ một sự mong mỏi gì cũng tạo ra yếu tố hiếu động 
mà danh từ Yoga gọi là Rajas, chính yếu tố này đã ngăn chặn 
kinh nghiệm tâm linh của ông. 


Đặng Thắng viết lại - trang 74/95 




Minh triêt trong đời sông 



• Nhưng nếu vậy thì tại sao lúc đầu luồng ánh sáng đó lại đến với 
tôi? 

• Lần đầu tiên ông đâu có biết, ông đâu có ngờ, trí ó ông đang yên 
lặng, ông đang tĩnh tâm, mở rộng tâm hồn để cầu nguyện và rồi 
kinh nghiệm đó đến với ông. 

• Xin bà giải thích thêm về các yếu tố này. 

• Các sách vở về Yoga nói rằng có ba mãnh lực hay yếu tố ( 
Gunas) điều khiển và chi phối đời sống chúng ta. Nó là “ Tamas” 
hay Thụ Động, “ Rajas” hay Hiếu Động và “ Sattwa” hay Quân 
Bình. Kh i yếu tố Tamas chiếm un thế, chúng ta đâm ra lười 
biếng, chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì hết, đây là yếu tố khiến 
chúng ta không muốn ra khỏi giường lúc buổi sáng. Khi Rajas 
chiếm ưu thế, chúng ta chỉ muốn làm hết việc này đến việc khác, 
toàn thân cứ náo động như bị một cái gì thúc đẩy. Chẳng hạn khi 
tham thiền, chúng ta ngồi im được một lúc thì tự nhiên trong tâm 
chúng ta nảy sinh một ý nghĩ “Đứng dậy đi, như thế là đủ rồi”, đó 
chính là mãnh lực của yếu tố Rajas đang thúc dục trong chúng ta. 
Khi Sattwa chiếm ưu thế thì chúng ta thấy thoải mái, bình an và 
dễ dàng thiền định. Trong thiên nhiên, mãnh lực Sattwa mạnh 
nhất vào khoảng một giờ trước khi mặt trời mọc và lặn. Neu biết 
thu xếp thời giò đế tĩnh tâm, thiền định lúc đó thì cái sức mạnh 
của vũ trụ, thiên nhiên sẽ trợ giúp cho chúng ta nhiều hon. Đó 
cũng là lý do các thiền giả thường tham thiền vào lúc buổi sớm. 

• Nhưng tôi muốn biết việc ao ước hay mong mỏi kinh nghiệm đó 
đến với tôi có điều gì sai quấy không? 

• Theo ý kiến của tôi thì nó không có gì sai quấy nhưng chỉ không 
ích lợi thôi. Mong cầu bất cứ một điều gì làm gia tăng mãnh lực 
của Rajas và làm hư hoại mục đích chính của chúng ta. 

• Nhưng khi đã kinh nghiệm được một điều gì thì nó cứ thúc đấy 
người ta thèm muốn thêm nữa. Ngoài ra tôi vẫn thắc mắc tại sao 
kinh nghiệm đó lại đến với tôi? 

• Đôi khi kinh nghiệm đó đến với chúng ta đế giúp cho ta có thêm 
lòng tin ở công việc đang làm. 

• Vậy tôi phải hành động như thế nào? 

• Ông không nên coi trọng nó quá, hãy coi nó như một kinh 
nghiệm thông thường, như diễn tiến của một hiện tượng phù du, 
cái gì không còn mãi thì không có thật. Mục đích của kinh 
nghiệm trên là một bài học cho ông về thực tại và thực tại chỉ ở 
noi người ban tặng phấm chớ không phải tặng phấm. 

• Xin bà giải thích rõ hon nữa, trong tưong lai tôi phải nghĩ gì, làm 
gì trong giò' phút tĩnh tâm? 


Đặng Thắng viết lại - trang 75/95 



Minh triêt trong đời sông 



• HÃY ĐẺ CHO CÁI TRÍ LẶNG YÊN, ĐỪNG MONG CẦU, 
AO ƯỚC, ĐỪNG HỒI TƯỞNG NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, 
ĐỪNG TÌM KIỂM MỘT CÁI GÌ CHƯA ĐÉN, HÃY MỞ 
RỘNG CÕI LÒNG CHO TÌNH THƯƠNG CỦA GIÊ sư 

ĐEN Với Ông. xuyên qua ngài ông có thẻ kinh 

NGHIỆM Được ĐIỀU NGÀI MUỐN NÓI “ HÃY LẶNG 

YÊN Và BIÉT rằng ta là thượng ĐÉ”. 


57 . THƯỢNG BẾ: Tự DO vô BIÊN 

lan là một kỹ sư ngoài năm mươi tuổi. Tuy là một tín đồ Thiên 
Chúa Giáo thuần thành nhưng ông lại thích tham thiền theo phương 
pháp Zen của Nhật. Suốt hai mươi năm nay, ngày nào ông cũng dậy 
sớm tham thiền hơn một giờ, theo ông thì đó là phần thưởng quý giá 
nhất trong ngày. Ông nói: 

• Thưa bà khi tham thiền tôi cảm thấy hết sức thoải mái, tôi không 
có cảm giác tù túng, ngột ngạt như xưa. Tự do là điều tôi vẫn 
mong muốn từ lâu, khi còn trẻ tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi. Tôi 
đã từng chống lại các chũ thuyết hay giáo điều vì nghĩ rằng 
chúng giam hãm con người, tôi không thích các thảnh kiến hay 
định chế vì chúng giới hạn tư tưởng con người và tôi cứ chống 
đối và bất mãn suốt thời thanh xuân. Khi bước vào tuổi trung 
niên thì tôi nhận thức rằng tự do thực sự là ở trong tôi chớ không 
phải hoàn cảnh bên ngoài. Cách đây mấy tuần tôi kế cho Linh 
Mục hướng dẫn về các cảm giác tự do nội tại tìm thấy khi tham 
thiền thì vị này nói rằng tôi đã đi trật đường rồi vì đi tìm tự do là 
một ảo vọng ích kỷ, thay vì tìm tự do tôi phải tìm Thượng Đe 
mới đúng. Theo tôi thấy tự do chính là Thượng Đe nhưng vị Linh 
Mục không chấp nhận việc này. 


kiến của bà ra sao? 

• Nhiều năm trước, tôi tập lái phi cơ tại một phi trường nhỏ gần 
Chicago. Khi thực tập với huấn luyện viên, tôi không có cảm giác 
gì cả cho đến lúc thực sự bay một mình. Đó là một ngày đẹp trời, 
gió lặng, nắng chói chan... Tôi kéo cần lái và chiếc phi cơ vọt 
thắng lên trời. Tôi nghĩ thầm “Thật tuyệt vời, tự do đây rồi, tự do 
đây rồi”. Trước mặt tôi, chung quanh tôi, phiá dưới tôi là không 
gian vô tận và tôi cứ thế vẫy vùng trong ngụp lặn trong cảm giác 
tự do kỳ diệu đó. Khi đáp xuống đât huấn luyện vỉên xông đến 
mắng tôi một trận thậm tệ vì chưa vững tay lái đã ham biếu diễn. 
Chiếu theo luật thì tôi đã vi phạm những điều tối kỵ nhất của một 
phi công và dĩ nhiên tôi bị cảnh cáo nặng nề. 


Đặng Thắng viết lại - trang 76/95 



Minh triêt trong đời sông 



Chiều hôm đó, khi lái xe trên xa lộ ở Chicago, tôi đã thốt lên 
những câu nói khiếm nhã khi một tài xế khác chèn ép tôi đe vuợt 
lên trên, về sau tôi tự hỏi cái cảm giác tự do đâu rồi? Tại sao lúc 
thì tôi thấy tự do lúc lại không? Neu nguời ta thực sự tự do thì 
phải có một cách gì để giữ nó bất cứ trong lúc nào, hoàn cảnh nào 
chớ. 

íuời hai năm sau, khi đuợc điểm đạo vào thế giới tâm linh. Hôm 
đó tôi ngồi yên lặng tham thiền bên dòng nuớc sông Hằng, tâm tôi 
thật an tĩnh, không có một tu tuởng nào xâm chiếm thì bất chợt tâm 
thức tôi bồng nhu bay vụt lên không. Tôi có cảm giác nhu đang tan 
biến vào một cái gì uyên nguyên rồng lặng. Truớc mặt tôi, chung 
quanh tôi, duới chân tôi là một khoảng không gian vô tận, vô biên 
nhung thay vì phóng vào nó, vùng vẫy ở trong đó thì tôi thấy mình 
hòa thành nó, tan biến trong nó. Cái cảm giác này khác hắn lúc bay 
“Solo” khi truớc mà tôi là chủ thể và sự tự do là đối tuợng. Lần này 
tôi và sự tự do tuyệt đối là một, không còn chủ thể hay đối tuợng, 
không còn không gian hay thời gian. Đây là sự tự do vuợt ngoài sự 
tuởng tuợng, ngoài tầm phán đoán của trí óc, một kinh nghiệm 
không thế diễn tả đã đem lại cho tôi một sự bình an và sự bình an 
này đã thaỵ đổi hẳn cuộc đời của tôi. THEO KỈNH NGHIỆM 
RIÊNG CỦA TÔI THÌ THƯỢNG ĐỂ CHÍNH LÀ sụ Tự bo 
VÔ BIÊN VÀ SỤ TỤ DO VÔ BIÊN CHÍNH LÀ THƯỢNG ĐỂ. 


38. ẢNH HƯỜNG CỦA MÀ u SẮC 

Karta là một phụ nữ nguời Đức sống theo chủ truong Thanh Giáo 
tại Mannheim. Những nguời trong nhóm này chỉ ăn nhẹ ngày một 
bữa, cùng nhau tham thiền mỗi tháng hai lần vào lúc trăng tròn và 
trăng lặn, và đặc biệt chỉ mặc quần áo màu xanh nhạt. Từ khi lập gia 
đình với một nguời Hoa Kỳ và theo chồng về nuớc cô bắt đầu thắc 
mắc về các quy luật, giáo điều của giáo phái này. Cô nói: 

• Thua bà, chúng tôi đuợc dạy bảo rằng nguời ta cần sống trong 
một môi truờng trong sạch thanh khiết và sự trong sạch này phải 
bắt đầu từ chính bản thân của chúng ta. Thầy tôi dạy rằng không 
những màu xanh nhạt làm êm dịu các rung động thuộc thế trí và 
thể xác của nguời mặc quần áo màu đó mà còn giúp chúng cả 
những nguời nhìn thấy màu sắc đó nữa. Có nguời trong nhóm 
chúng tôi cho rằng màu xanh có thế chữa lả nh bệnh cho những ai 
mặc màu đó. Do đó chúng tôi luôn luôn mặc quần áo màu xanh 
nhạt. Từ khi dọn qua đây tôi thấy nguời Hoa Kỳ ăn mặc lung 
tung, quần áo đủ màu sặc sỡ, phải chăng vì ít ai hiểu rõ giá trị 
việc chữa bệnh bằng màu sắc này? 


Đặng Thắng viết lại - trang 77/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Một số người Tây Phương thường có thói quen phân tích mọi sự 
thành các phần nhỏ. lượm lặt chồ này một ít, chồ kia một chút, 
chắp nối lại, đặt ra các quy luật và đi đến kết luận dựa trên những 
quy luật này. Người Đông Phương ít khi làm chuyện đó vì đối 
với họ, toàn thể là một cái gì sống động, không thể tách rời nhau 
ra được. Họ có một cái nhìn toàn diện và tống họp về mọi việc, 
mọi sự vật. Cũng giống như âm thanh, màu sắc là các năng lực 
rất mạnh và có những hiệu quả hết sức vi tế và phức tạp không dễ 
gì có thể giải thích trong vài phút. Tuy nhiên vì cô đã đề cập đến 
màu xanh nên tôi cũng muốn chia sẻ với cô về câu chuyện của 
một phụ nữ thích mặc quần áo màu xanh: 

“Có một phụ nữ rất thích màu xanh da trời, từ nhỏ đến lớn bà ta 
chỉ mặc quần áo màu xanh. Khi học đạo tại một tu viện Ản Độ, vì 
căn phòng không có tủ đựng quần áo nên bà phải mắc một sợi 
giây giăng ngang phòng để treo quần áo vào đó. Mồi sáng dậy, 
mở mắt ra là bà nhìn thấy các bộ quần áo màu xanh này. Một 
hôm, bà vừa mở mắt thì cả một biển ánh sáng màu xanh đập ngay 
vào nhãn quan của bà và bất ngờ bà lâm bệnh. Bụng bà đau nhói, 
cổ họng muốn nôn mửa, đầu thì nhức như búa bổ. Bà kết luận 
rằng chính màu xanh đã làm hại như vậy nên bà đã thu thập tất cả 
quần áo này đem phân phát cho kẻ nghèo. Từ đó bả chỉ mặc toàn 
đồ màu trắng, không dám mặc đồ xanh nữa. Có lẽ cô đang tự hỏi 
tại sao lại có chuyện kỳ cục như vậy nhỉ? 

Để tôi giải thích thêm về một khoa học tối cổ của Án Độ gọi là 
Aryuveda. Đây là khoa học về các bệnh trạng cũng như cách điều trị 
dựa trên cuốn Aryuveda, một cổ thư về Y học của Ản Độ đã có trên 
năm ngàn năm nay. Theo khoa học này thì vạn vật trong vũ trụ được 
cấu tạo bởi năm yếu tố chính là Đất, Nước, Gió, Lửa và Dĩ Thái. 
Thân thể con người cũng được cấu tạo bởi năm yếu tố trên nhưng 
thường thì đất và nước đã hòa chung lại thành một tinh chất gọi là 
Kapha, nước và lửa họp thảnh tinh chất gọi là Pitta, gió và Dĩ Thái 
họp thành Vatta. Từ đó thể tạng được phân loại dựa trên ba tính chất 
đó vì chúng chi phối và ảnh hưởng đến trạng thái tâm sinh lý của 
con người. Nói một cách khác, chúng ta ốm đau hay khỏe mạnh, 
mập mạp hay gầy còm đều tùy thuộc vào sự điều hành, vận chuyển 
của các tinh chất trên. Khoa Aryuveda đã giải thích rằng tự sự bài 
tiết, hô hấp, đến tuần hoàn và tiêu hóa, từ nhịp tim đập, cách ăn 
uống, ngủ nghỉ, đến các giác mô, cách nói năng, màu da, tóc khô hay 
mềm đều bị chi phối bởi ba yếu tố trên. Bác sĩ Vasant Lad đã đưa ra 
một tiêu chuấn đế xem xét tính chất con người một cách giản dị nhu 
sau: “Người thuộc tính chất Kapha dễ bị sưng mũi, sưng cuống phổi 
và mắc các bệnh thuộc về cơ quan hô hấp. Người thuộc tính chất 
Pitta dễ mắc bệnh thuộc đường tiểu, gan mật, dạ dày hay các bệnh 


Đặng Thắng viết lại - trang 78/95 



Minh triêt trong đời sông 



thuộc cơ quan tiêu hóa. Nguời thuộc tính chất Vatta hay bị bệnh đau 
lung, tê thấp và các chứng bệnh thuộc về bộ thần kinh. Không giống 
nhu ngành Y Khoa Tây Phuơng, mồi bệnh trạng đều có một số 
phuơng pháp điều trị hay các toa thuốc giống nhau. Nguời y sĩ theo 
khoa Aryuveda truớc hết phải quan sát the tạng của từng bệnh nhân 
và chữa trị tùy theo phản ứng của thể tạng này đối với phuơng pháp 
điều trị. Một bệnh nhân bị ung thu thuộc thế tạng Pitta sẽ đuợc điều 
trị bằng một phuơng pháp khác hắn bệnh nhân ung thu thuộc the 
tạng Kapha. Phuơng pháp cổ truyền này chủ truơng rằng vì mỗi cơ 
thể con nguời đều khác nhau, cái gì tốt cho một nguời không có 
nghĩa là tốt cho một nguời khác nên không thể áp dụng một phuơng 
pháp chữa trị chung đuợc. 

Bây giờ chúng ta hãy trở lại với câu hỏi đầu tiên của cô về màu sắc. 
Nhu cô biết sức nóng là đặc tính của màu đỏ, lạnh là đặc tính của 
màu xanh. Lạnh đồng thời cũng là đặc tính của thế chất Kapha. Một 
nguời thế chất Kapha mà mặc màu xanh thì tính chất lạnh này sẽ gia 
tăng và ảnh huởng đến sức khỏe của họ. Khi tính chất này tập nhiễm 
quá lâu nó có thể gây nên bệnh. Đó là truờng họp của phụ nữ thích 
mặc đồ xa nh mà tôi đã kế ở trên. Tóm lại màu sắc có ảnh huởng đến 
tình trạng sức khỏe nhung còn tùy thế trạng từng nguời họp với màu 
sắc nào chớ không phải chỉ có màu xanh là tốt và các màu sắc khác 
là xấu nhu cô đã đuợc dạy bảo. 

• Nhung biết đâu phản ứng của nguời phụ nữ mà bà vừa kể chỉ có 
tí nh cách tạm thời thôi, có gì chứng minh bà ta không họp với 
màu xanh? 

• Tại vì nguời phụ nữ đó chính là tôi. Mặc dù chuyện này đã xảy ra 
hơn hai muơi năm nay nhung đến nay tôi không bao giờ mặc 
quần áo màu xanh hết. 


39. HẬU QUẢ CỦA MA TỦY 

Larry xuất thân trong một gia đình khá giả, năm 16 tuổi anh theo 
bạn bè sử dụng ma túy rồi đi vào con đuờng trộm cắp để kiếm tiền 
mua ma túy. Bị gia đình từ bỏ, anh sống một cuộc đời vô gia cu, vô 
nghề nghiệp, ngủ đầu đuờng xó chợ, ăn uống tại các hội quán từ 
thiện dành cho kẻ không nhà. Thỉng thoảng anh cũng kiếm đuợc vài 
việc vặt nhu chất hàng lên xe vận tải, cắt cỏ, xúc tuyết nhung đuợc 
bao nhiêu tiền anh lại đố vào ma túy cho đến khi gặp một tu sĩ. Anh 
nói: 


Đặng Thắng viết lại - trang 79/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Vị tu SĨ này đã cảm hóa được tôi, ông cho tôi một tình thương mà 
từ trước đến nay chưa hề ai cho tôi, kể cả cha mẹ của tôi. Không 
những ông giúp tôi lấy lại sự tự tin mà còn chỉ dẫn cho tôi một 
phương pháp tham thiền đế tìm sự bình an trong tâm hồn. Hơn 
một năm nay tôi đã không dùng ma túy mà vẫn thoải mái. Thời 
gian gần đây vị tu sĩ này giao cho tôi một công việc: Đi tìm 
những thanh niên ghiền ma túy để giúp đỡ họ như ông đã từng 
giúp đỡ tôi. Việc tìm kiếm những người này không khó gì nhưng 
thuyết phục họ từ bỏ ma túy, dậy tham thiền đế họ có thế thay thế 
các thói quen xấu bằng một thói quen tốt thì khó hơn nhiều. Vì đã 
thực hành thiền định nên tôi có the chỉ dạy cho họ cách ngồi, 
cách thở hít, cách quán niệm hơi thở, nhưng tôi chưa nắm vững 
lý thuyết và mục đích của thiền định. Nhiều thanh niên đặt câu 
hỏi mà tôi không biết phải trả lời hay giải thích thế nào. Hôm nay 
tôi tìm đến đây để nhò' bà chỉ dần cho tôi xem rượu và ma túy đã 
làm hại chúng ta như thế nào? Tôi đã nghe những lý thuyết cũng 
như lời dọa dẫm mà các bác sĩ, chuyên viên y tế vẫn giải thích, 
nhưng điều này không giúp được ai, tất cả những kẻ ghiền đều ít 
nhiều nghe chán lồ tai cả rồi. Tôi muốn biết tại sao thiền định có 
thể giúp người ta từ bỏ ma túy một cách dễ dàng thoải mái? Tuy 
đã kinh nghiệm điều này nhưng tôi vẫn không biết rõ tại sao, liệu 
có cách nào giải thích một cách giản dị và họp lý không? 

• Trước hết anh có thế giải thích cho những thiếu niên ghiền ma 
túy biết rằng chính nơi họ có đầy đủ tất cả những thứ mà họ 
muốn mà không phải tìm ở đâu xa hay phải trả một giá nào. Neu 
muốn kinh nghiệm cảm giác sung sướng, thoải mái, bình an, tự 
do thì họ có thể có ngay mà không cần phải sử dụng ma túy. Họ 
cũng cần biết rằng thế xác và thế trí của họ thì giới hạn nhưng 
Chân Ngã thì không. Chân Ngã mới thực sự là họ. Lý do họ cần 
tham thiền là đe biết và kinh nghiệm được điều này. Khi họ đã 
đạt được mối liên hệ với sự an lạc thực sự đó thì họ sẽ hiểu điều 
anh muốn diễn tả. Anh có the đọc cho họ nghe vài đoạn trong 
cuốn sách “ On Having No Head” của Douglas Harding diễn tả 
rành rẽ cái kinh nghiệm tâm linh này. Một khi biết được mục 
đích hay nơi chốn để đến một cách rõ rệt thì người ta sẽ tự động 
tiến bước đến đó. 

• Nhưng ma túy hay rượu ảnh hưởng đến cơ thể con người ra sao? 
Tại sao thực tập thiền định có thể giúp người ta từ bỏ các cám dồ 
này? 

Khoa Yoga dậy rằng có ba thể (Body) bao quanh Chân Ngã của 

chúng ta ví như ba bộ quần áo khoác bên ngoài. Thể ngoài cùng 

được cấu tạo bởi các vật chất thô kệch thường gọi là thể xác. 


Đặng Thắng viết lại - trang 80/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Thể Vía có hình dạng như thể xác nhưng được cấu tạo bởi các thể 
chất thanh và nhẹ hơn, nó là cây cầu liên lạc giữa thể Xác và thể 
Trí. Chính cái thê Trí này đã làm chúng ta cảm nhận các ảo giác 
của ma túy hay rượu. 

Mỗi thể đều có các giác quan riêng nhưng chúng ta chỉ có thể sử 
dụng các giác quan thuộc về thể Xác mà thôi. Các giác quan của thể 
Vía và Trí tuy hiện hữu nhưng vì không biết cách phát triển nên 
chúng ta không sử dụng được chúng. Trong thân thể con người có 
một số trung tâm của tâm thức mà danh từ Yoga thường gọi là Luân 
Xa (Chakras), đó là nơi chứa đựng các tiềm năng thiêng liêng sẵn có 
của con người. Hầu hết những luân xa này đều khép chặt hoặc hé 
mở một phần tùy theo trình độ tâm thức của người đó. Khai mở 
những Luân Xa là mục đích của một số phương pháp tập luyện chủ 
trị tinh thần. Khi các Luân Xa được khai mở thì người ta có thế phát 
động các quyền năng đặc biệt hay các giác quan hết sức tinh vi của 
các thế kia. Có bảy Luân Xa quan trọng liên hệ trực tiếp với các 
hạch của thể xác. Vị trí các Luân Xa này nằm ở đốt xương sống cuối 
cùng, quanh cơ quan sinh dục, phía dưới rốn, giữa ngực trên cổ, giữa 
trán và đỉnh đầu. Các Luân Xa đều có hình thù giống như một đóa 
hoa sen, mồi cái có một số cánh khác nhau, Luân Xa ở cuối đốt 
xương sống có bốn cánh, Luân Xa ở rốn có mười cánh v.v... Bình 
thường thì các Luân Xa đều khép chặt, các cánh hoa cúp xuống. Sức 
mạnh tâm linh thường phát hiện dưới hình thức một luồng hỏa hầu 
gọi là Kundalini, khi biết cách chủ trị tinh thần và thế xác thì luồng 
hỏa hầu này khai mở và di chuyển qua các Luân Xa, thức động nó ví 
như nước tưới lên một bông hoa khô héo khiến nó nở ra. Khi Luân 
Xa được khai mở, các quyền lực hay giác quan tương ứng cũng 
được khai mở theo và người ta có thể sử dụng quyền năng đặc biệt 
như biết trước được một số điều quá khứ, vị lai hay đọc được tư 
tưởng của người khác v.v... Vì luồng hỏa hầu bắt đầu phát động ở 
cuối xương sống và đi ngược lên phiá trên nên các Luân Xa ở dưới 
thấp thường được khai mở trước, các Luân Xa này giúp người ta 
mhìn thấy một số sự kiện mà danh từ huyền học gọi là Linh Ánh 
(Vision). Sự tương ứng giữa các Luân Xa và các quyền năng đặc 
biệt được đề cập hết sức rõ ràng trong cuốn “ The Chakras” của tác 
giả c.w. Leadbeater. Khi luồng hỏa hầu đi đến Luân Xa trên đỉnh 
đầu hay trung tâm tối hậu thì hà nh giả hoàn toàn vượt ra khỏi sự 
kiếm soát của thế Xác, Viá hay Trí và mọi giới hạn của thời gian hay 
không gian. Họ sẽ nhận thức được một sự bình an vĩnh cửu của một 
trạng thái siêu thức không bút mực nào có the tả xiết. 


Đặng Thắng viết lại - trang 81/95 



Minh triêt trong đời sông 



uợu, ma túy cùng các chất kích thích có tác động phá hoại các 
Luân Xa này khiến chúng chuyển động lệch lạc rồi cụp xuống, ngăn 
chặn các mãnh lực tinh thần. Khi các cành hoa chuyển động, nguời 
ta có thể trờ nên ngây ngất trong một thoáng giây, khi các giác quan 
của thể Viá hay thể Trí đuợc kích động một cách ngắn ngủi thì 
nguời ta có thế nhìn thấy một vài hình ảnh mơ hồ, màu sắc lạ lùng 
hay chìm đắm vào một thế giới huyền ảo mông lung do sự chuyển 
động của các mãnh lực kỳ bí này. Trong giây phút đó nguời ta quên 
mình, không còn kiếm soát hay ý thức gì nữa. Dĩ nhiên điều này hết 
sức tai hại vì khi các Luân Xa bị hu hại thì hậu quả của nó thật 
không biết đâu mà luờng, và con nguời sẽ không tiến mà lại buớc lùi 
trên đuờng tâm linh. 

• Tôi đã nghe nói về các Luân Xa này, tôi tin rằng điều bà nói rất 
có lý nhung làm cách nào tôi có the khuyên các thanh niên về các 
điều mà họ không thế nhìn thấy đuợc? 

• Chỉ có kinh nghiệm mới thuyết phục đuợc họ mà thôi. Anh có 
thế đua cho họ xem một số tài liệu nói về các thế. Cách đây ít 
lâu, nguời ta chứng minh đuợc sự hiện diện của thể Viá qua một 
phuơng pháp gọi là “Kirlian Photography”, nguời ta chụp hình 
đuợc các luồng ánh sáng liên hệ với các năng lực điện khí của cái 
thể này, nó có hình dáng giống nhu thể Xác nhung nhô ra ngoài 
vài tấc, anh có the tìm các tài liệu này trong mọi thu viện. Anh 
cũng có thể tìm các sách vở nói về các Luân Xa nhu cuốn The 
Chakras của c.w. Leadbeater cho những thanh niên ghiền ma 
túy xem và giải thích thêm cho họ về nguyên nhân các ảo giác 
mà họ cảm thấy khi say sua. 

• Neu có đuợc tài liệu đó thì tôi nghĩ các thanh niên này sẽ bị hấp 
dẫn ngay. Nhung nếu đã có các chứng cớ rõ rệt nhu vậy tại sao 
không mấy ai chịu chấp nhận sự kiện đó? 

• Không mấy nguời can đảm nhìn thẳng vào sự thật vì điều này sẽ 
phá tan các ảo vọng mà họ vẫn hằng ấp ủ. Neu mọi nguời đều 
biết nhìn thắng vào sự thật nhu nó là và chấp nhận rằng từ bao 
lâu nay họ đang say ngủ thì phong trào sử dụng ma túy sẽ đuơng 
nhiên sụp đổ. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hoàn mãn hơn bởi sự 
biếu lộ Chân Ngã sẽ trở thảnh một uu tiên cao đẹp hơn của con 
nguời chớ không phải sự tìm kiếm hay tích lũy những tài sản vật 
chất. Nhìn vào hiện tuợng thanh thiếu niên sử dụng cần sa, ma 
túy, ruọu chè ngày nay thì chúng ta rút đuợc kinh nghiệm gì? 
Phải chăng họ khao khát một cái gì nhung không biết tìm ở đâu? 
Phải chăng họ đã chán ngán với đời sống giả tạo, những quay 
cuồng vật chất, những áp lực xã hội, gia đình và hoàn cảnh chung 
quanh? Họ muốn tìm một lối thoát nhung thay vì ý thức làm chủ 
hành động, tu tuởng của chính họ thì họ lại tìm quên qua những 
chất kích thích. 


Đặng Thắng viết lại - trang 82/95 



Minh triêt trong đời sông 



Công việc anh đang làm hiện nay rất quan trọng, anh đang hướng 
dẫn những người lầm đường, lạc lối ra khỏi vũng lầy đen tối. Anh 
đang chỉ dẫn cho họ cách trở về với nội tâm và đó chính là điều mà 
tất cả chúng ta đều mong muốn. BAO LÂU NAY NGƯỜI TA ĐÃ 
ĐI TÌM Ở BÊN NGOÀI VÀ HẬU QUẢ LÀ CẢ MỘT XÃ HỘI 
HOANG MANG PHIÊU BẠT, ĐÀY BẤT AN VỚI NHỮNG 
KHỦNG HOẢNG TỪ TRONG RA NGOÀI. CHỈ CÓ QUAY 
VÀO BÊN TRONG NGƯỜI TA MỚI THỤC sụ TÌM RA LÓI 
THOÁT CHO NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN TẠI. 

40. CẨM NHẬN THƯỢNG ĐỂ 

linton là giáo sư Anh Ngữ tại một đại học nổi tiếng miền Đông. 

/V 

Ong nói: 

• Tôi là tín đồ Thiên Chúa Giáo nhưng rất thích triết lý Đông 
Phưong, nhất là triết lý Vệ Đà. Dung hoà được cả hai quan niệm 
này không dễ chút nào, tôi có một thắc mắc căn bản không biết 
có nên nói ra không? 

• Xin ông cứ nói. 

• Thưa bà, cả Vệ Đà lẫn giáo lý Thiên Chúa Giáo đều khuyên con 
người nên cảm nhận Thượng Đe xuyên qua mọi danh tánh và 
hình tướng. Điều này ra sao? Người ta có thể cảm nhận Ngài ở 
cõi đời này bằng cách nào? Neu muốn thực tập thì phải làm sao? 

• Trong cuốn giáo lý bí truyền Philokalia, các linh mục thuộc dòng 
tu kín đã khuyên không nên giới hạn sự cảm nhận Thượng Đe 
vào các vật hữu hình mà giác quan có thể nhận thức mà còn phải 
sử dụng tâm thức đế tìm ra tinh hoa của Ngài trong mọi tạo vật 
nữa. 

• Sử dụng tâm thức như thế nào? 

• Hãy lấy một thí dụ giản dị: Ông nhìn thấy tôi đứng trước mặt 
ông. Neu ông biết cách rút tâm thức ra khỏi giới hạn của thị giác, 
mắt ông vẫn thấy tôi đang đứng trước mặt ông nhưng tâm thức 
của ông không còn đồng hóa với cặp mắt của ông nữa, nó suy 
nghiệm rằng cặp mắt chỉ là vật chất. Cái ông đang nhận thức 
được không phải là cặp mắt mà là một sự thông minh, một tâm 
thức hiện làm chủ cặp mắt linh hoạt đó. Nói một cách khác, ông 
hãy tự hỏi ai đang nhận biết điều này, chắc chắn không phải cặp 
mắt rồi phải không? Cặp mắt chỉ giúp ông nhìn thấy một hình 
ảnh nhưng còn cái tâm thức ở phiá sau đó nữa mới giúp ông cảm 
nhận được sự kiện đang xảy ra giữa ông và tôi. Neu cái tâm thức 


Đặng Thắng viết lại - trang 83/95 



Minh triêt trong đời sông 



đó yên tĩnh, bình an, nó sẽ giúp ông cảm nhận được thêm nhiều sự 
kiện mà cặp mắt không thế “Nhìn” được. Việc này không phải là sự 
tác động giữa ông và tôi mà chính là tâm thức cảm nhận được nó 
trong các hình thức khách quan. Sự suy gẫm về điều này Có thể giúp 
ông tìm được điều ông mong muốn. 

• Tuy thế tôi vẫn thấy có sự khác biệt giữa giáo lý Vệ Đà và Thiên 
Chúa Giáo về việc cảm nhận Thượng Đe ở thế gian. Bà có the 
giải thích thêm về điều này không? 

• Sự Sáng Tạo (Creation) là cốt tủy của Thiên Chúa Giáo, theo tôn 
giáo này thì tinh hoa của Thượng Đe chính là nòng cốt của con 
người chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đều là những thực thể riêng 
biệt, các tác nhân độc lập của hành động, tư tưởng. Do đó, tín đồ 
Thiên Chúa Giáo cảm nhận Thượng Đe ở “Trong” (In) mọi danh 
tánh, hình tướng. 

Sự thể hiện (Maniíestation) là trung tâm của giáo lý Vệ Đà. Theo 
triết lý này thì toàn thế vũ trụ đều là sự thế hiện của Thượng Đe hay 
Tâm Thức thiêng liêng. Do đó, tín đồ Ản Giáo cảm nhận Thượng Đe 
“Như Là” (As) mọi danh tánh, hình tướng. 

óm lại sự khác biệt giữa hai tôn giáo về việc cảm nhận Thượng Đế 
chỉ nằm trong phạm trù văn phạm hay giới từ (Preposition) mà thôi. 
Một bên cảm nhận Ngài “Ớ Trong” (In) và một bên cảm nhận Ngài 
“Như Là” (As). Là giáo sư chuyên môn về Anh Ngữ, chắc chắn ông 
phải phân biệt được điều này. 


41. CHẤP NHẬN 

Phil và Brenda đã sống trong căn nhà hương hỏa hơn hai mươi năm 
nay. Trong nhà có rất nhiều đồ trang trí và tranh sơn dầu mà cha mẹ 
của Phil đã sưu tầm được. Khi vợ chồng Phi đi nghỉ mát tại Florida, 
kẻ trộm đã vào lấy mất những thứ đó. Sự mất mát khiến Phil buồn 
phiền đau ốm. Anh than: “Ngoài thiệt hại vật chất, tôi còn bị thương 
tốn tinh thần nữa. Đó là những đồ kỷ niệm mà cha mẹ tôi tốn công 
sưu tầm trong nhiều năm, không thế thay thế được. Hiện nay tôi bị 
chứng loét bao tử. Bác sĩ khuyên tôi phải biết chấp nhận việc không 
may đó và tìm cách quên nó đi nhưng tôi không sao quên được. Có 
cách nào đế tôi chấp nhận sự kiện mất mát lớn lao này không?” 

• Chấp nhận có nghĩa là từ bỏ cái ý thức rằng mọi người đều là 
những tác nhân hành động độc lập. Vũ trụ là một tấn tuồng của 
tâm thức với được, thua, còn, mất, nay thế này, mai lại khác, 
không gì mãi mãi trường tồn mà luôn luôn biến chuyến. Khi nào 
nắm vững yếu tố này thì bạn có thể chấp nhận mọi sự được. 


Đặng Thắng viết lại - trang 84/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Làm sao chỉ nắm vững yếu tố đó mà tôi có thế chấp nhận mọi sự 
được? 

• Khi đã hiểu biết rõ rệt quy luật về sự vô thường thì bạn sẽ thấy 
mọi sự trên đời đều xảy ra với một lý do rõ rệt nào đó mà bạn 
chưa ý thức đấy thôi. Bạn không chiến đấu với đời sống khi biết 
rằng mãnh lực của vũ trụ ở sau mọi sự việc đã điều động tất cả 
chớ không phải do một cá nhân. 

• Nhưng tại sao người ta có thế chấp nhận mà không cảm thấy 
chua xót, khó chịu? 

• Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về các định luật của vũ trụ. Hàng 
ngày bạn vẫn làm những việc cần làm nhưng đừng bao giờ nghĩ 
rằng - Phil hay Brenda đã tạo ra sự việc đó. 

• Nhưng mọi người đều làm việc một cách khác nhau. 

• Không đâu, chúng ta đều là những khoen nhỏ trong một sợi giây 
xích lớn, là các tế bào trong một thân thế. Hình thế vũ trụ là sự 
tập hợp của tất cả những hình thức cá nhân. Tâm trí của vũ trụ 
chính là sự tống họp tất cả tâm trí mọi cá nhân. Giả tỷ bạn đang 
ngồi thoải mái mà bị tê chân thì toàn thân bạn sẽ khó chịu ngay. 
Hiển nhiên bạn sẽ phải duỗi chân ra, cử động cho bớt tê chân. Sự 
thúc đẩy của vũ trụ trong mọi người chúng ta cũng đều như vậy. 
Chúng ta đã lầm rất lớn khi cho rằng mình nắm chủ quyền. 

• Nhưng nếu như vậy con người đâm ra thụ động hay sao? 

• Không đâu, chấp nhận là chìa khóa của sự chuyến hóa. Con 
người cần biết rằng họ chỉ có thế làm hết sức mình nhưng không 
thể kiểm soát được kết quả. 

• Neu chúng tôi biết chấp nhận thì sẽ phản ứng ra sao? 

• Bạn sẽ phản ứng rất ít, hoặc sẽ không phản ứng trước sự mất 
trộm vì bạn biết rằng sự mất mát đó có mục đích riêng của nó vì 
không việc gì xảy ra mà không có lý do. Có thể đó là bải học dạy 
bạn phải cẩn thận hon, phải biết đề phòng, hay không nên gắn bó 
vào bất cứ thứ gì bên ngoài. Đe tôi kể cho ông nghe một câu 
chuyện sau: Có một cặp vợ chồng già đã ngoài tám mưoi, Sal và 
Judithe thường đi dạo trong công viên gần đó. Một hôm đang đi 
họ bị một kẻ bất lưong xông đến đoạt sợi giây chuyền vàng mà 
Judith đeo trên cố. Sal là người bình tĩnh, ông tin ở Thánh Kinh 
và biết rằng không có điều gì xảy ra ngoài ý Chúa, kể cả những 
việc bất ngờ như bị cướp giựt. Tuy nhiên vì phản ứng tự nhiên, 
ông vẫn đuổi theo tên cướp nhưng khi đến gần hắn, ông chỉ thấy 
Thượng Đe đang ngự trong kẻ trộm. Ông biết rằng mình không 
thế thay đối vở kịch của Ngài nên ông quát lớn: 

• Này anh kia, sợi dây chuyền đó đáng giá 2,000 đồng, anh chớ 
bán nó kém một xu đấy nhé. 


Đặng Thắng viết lại - trang 85/95 



Minh triêt trong đời sông 



42. “TÔI LÀ NGÀI” 

Stella là người có tâm hồn hướng thượng, đang cố gắng học hỏi các 

truyền thống tâm linh. Cô nói: 

• Cách đây ít lâu, trên truyền hình có một giáo sĩ đã giảng câu thần 
chú “Tôi Là” (I Am) và khuyên mọi người thực hành nó. Tôi 
thích câu này lắm vì nó bao hàm ý nghiã cao siêu rằng Thượng 
Đế ngự ở trong tôi, và “Tôi Chính Là Ngài”. Tôi đã đọc đi đọc lại 
câu này nhiều lần nhưng không biết nó có giúp gì cho tôi không? 

• Trước hết xin hỏi bà chữ “Tôi” ở đây có nghiã là gì? 

• Là tất cả mọi thứ, cá nhân tôi, tính tình tôi, xác thân tôi, tâm hồn 
tôi, các thói quen của tôi, lòng ham muốn của tôi, sự liên hệ của 
tôi, và tất cả mọi thứ khác nữa v.v. . . 

• Vậy ư? Neu thế có lẽ câu thần chú đó chẳng giúp ích gì cho bà 
được đâu. 

• Tại sao? 

• Tại vì câu thần chú đó không ngụ ý rằng “Stella là Thượng Đe”, 
vì dĩ nhiên bà không phải Thượng Đe hay Thượng Đe không phải 
là “Cái Tôi” của Stella. Nếu ý thức rằng bà chính là hiện tại, một 
hiện tại vượt khỏi thời gian, không gian, vượt khỏi các thân xác, 
trí óc hằng thay đối, một hiện tại đầy yên tĩnh, bình an, thì câu 
chú đó có thể đúng. Tuy nhiên vì bà không ý thức như vậy nên 
không thể áp dụng câu thần chú đó được. 

• Tôi nghe nói rằng tất cả mọi thứ đều là “Ngài” kia mà. 

• Đúng vậy, nhưng nghe nói vậy không có nghiã chúng ta có thể 
nhảy vọt một bước đã lên tột đỉnh mà phải lần lượt leo từng bước 
lên đỉnh. Trên đường đạo, chúng ta cần biết cởi bỏ, cần biết phủ 
nhận những gì không thật, phủ nhận mọi hiện tượng hằng thay 
đổi để ra khỏi để ra khỏi vòng phân biệt nhị nguyên. Từ đó chúng 
ta sẽ đi dần dần lên nấc thang của sự thức tỉnh thanh khiết đe hòa 
nhập với Đấng Vô Cùng. Đây là một kinh nghiệm chớ không 
phải ý thức mo hồ hay một lý thuyết xuông. Dĩ nhiên người ta có 
thế tự đánh lừa mình rằng họ là sự bình an, là sự thanh khiết, và 
có thể hòa nhập với Ngài, nhưng điều này chẳng giúp gì cho 
người đó cả vì họ vẫn ở trong vòng lẩn quẩn của tâm thức phân 
biệt. 

• Neu vậy tôi phải làm gi? 

• Thay vì tự nhận rằng mình là cái này, cái kia thì bà phải biết cách 
cởi bỏ những thứ đó và nói rằng tôi không phải là cái này, hay 
không phải la cái kia (Neti, Neti). THAY VI XÁC NHẬN THÌ 
BÀ PHẢI BIÉT CACH PHỦ NHẬN. Khi bà đã cởi được 
những ràng buộc, phù phiếm, giả tạo của Bản Ngã, những cái gì 


Đặng Thắng viết lại - trang 86/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Không thật, thì bà mới thấy rằng cái thực tại cuối cùng, cái tinh 
hoa vẫn tiềm ấn ở trong mọi cái mà bà muốn tìm kiếm. Neu bà tự 
coi mình là một cá nhân riêng biệt, hằng thay đối, bà đã lệ thuộc 
vào sự trói buộc của Bản Ngã, vào những ảo ảnh của một thực 
thể tự trị thì câu thần chú đó không thể giúp bà đuợc. 

• Neu vậy những nguời thực hành câu thần chú này đều sai lầm hết 
hay sao? 

• Không hắn thế. Tùy tâm trạng, tùy quan niệm về Bản Ngã của họ 
mà câu thần chú có thế giúp họ hay không? Nguời ta không the 
áp dụng một công thức chung đuợc. 

• Nhu vậy chữ “Tôi” trong câu “Tôi Đói, Tôi Khát” và chữ “Tôi” 
trong câu “Tôi Là Ngài” (I Am) khác nhau thế nào? 

• Khi chúng ta nói “Tôi Khát”, “Tôi Đói”, “Tôi Thích”, “Tôi 
Ghét”, chúng ta đồng hóa tinh hoa của chúng ta với các cảm giác 
của xác thân hay ham muốn của trí não. Chính cái “Tôi” bị đồng 
hóa này là trở ngại cho chúng ta. Trong khi đó chữ “Tôi” của câu 
thần chú “Tôi Là Ngài” ngụ ý một cái gì cao thuợng, không bị 
đồng hóa và đó chính là mục tiêu của việc thực hành câu thần 
chú đó. 

43. THƯƠNG YÊU KẺ THỪ 

Cathy là một công chức vừ về huu, bà dùng thời giờ rảnh rỗi để học 

kinh thả nh . Bà nói: 

• Là tín đồ Thiên Chúa giáo, tôi cố gắng sống theo lời khuyên của 
đấng Cứu Thế nhung huấn thị “ Hãy thuong yêu kẻ thù” của 
Ngài đã làm tôi bối rối. Tôi thiết nghĩ lời khuyên đó chỉ có thế áp 
dụng vào thời buổi ngày truớc thôi, bây giờ không còn đúng nữa. 
Hãy nhìn vào xã hội ngày nay, tòan những kẻ bất luơng, bạo 
động, ma túy, lừa đảo và đồi trụy. Làm sao chúng ta có thể yêu 
thuong những kẻ xấu xa, tội lỗi nhu vậy đuợc? Tôi đã bàn luận 
rất nhiều về điều này với các bạn hữu và ai cũng đồng ý rằng lời 
khuyên đó không thể áp dụng vào thời đại này đuợc. Tuy nhiên 
tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của bà xem vấn đề này ra sao? 

• ý kiến của tôi thì khác, tôi nghĩ rằng hon lúc nào hết, chúng ta 
cần áp dụng lời khuyên đó trong mọi hòan cảnh vì đó là nhu cầu 
khấn thiết cho sự sống còn của nhân lọai ngày nay. Theo tôi thì 
hiện nay có hai lối sống. Một là sống cho chính mình, cho bản 
ngã của mình và hai là sống cho Chúa. Xin hỏi bà sống theo lối 
sống nào? 

• Dĩ nhiên tôi sống theo lối sau, bà không thấy tôi đã dành nhiều 
giờ để tham gia các họat động trong nhà thờ hay sao? Không 
những thế, tôi còn khuyến khích bạn bè học kinh thảnh nữa. 


Đặng Thắng viết lại - trang 87/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Tốt lắm, trước hết tôi muốn biết bạn bè của bà là những người 
như thế nào? 

• Bạn bè của tôi đều là những người ngoan đạo, sống theo lời răn 
của Chúa. 

• Bà được lợi ích gì khi giao thiệp với họ? 

• Tôi được nâng đõ và an ủi rất nhiều. Khi có việc gì cần họ giúp 
đỡ tôi, khi tôi xuống tinh thần thì họ khích lệ tôi. Họ là những 
người mà tôi dựa vào khi cần được an ủi, những người đi cùng 
con đường với tôi. 

• Xin hỏi nếu có người xúc phạm đến bà, làm thưong tổn đến tự ái 
của bà thì phải chăng các người đó sẽ an ủi bà? 

• Dĩ nhiên rồi. 

• Như vậy phải chăng những người mà bà gọi là bạn đều là những 
người nâng đõ cho bản ngã của Cathy? 

• Nhưng .... như vậy có gì sai quấy đâu? 

• Dĩ nhiên không có gì sai quấy cả nếu bà không lựa chọn con 
đường tâm linh, hay con đường của đấng Cứu Thế mà đi theo con 
đường của bản ngã. 

• Tại sao lại như thế được? 

• Hẳn bà đã đọc cuốn “ Gưong Chúa Giê Su” trong đó có đọan nói 
rằng: “ Bạn cần được coi như người đã chết đối với những người 
thân, bạn càng đến gần Chúa thì càng phải rút khỏi sự an ủi, khen 
tụng của người đời vì tất cả sự an ủi, khuyến khích thế gian chỉ 
làm gia tăng bản ngã của bạn và bản ngã của bạn càng tăng thì 
bạn càng xa Chúa hon.” Bây giờ hãy xét đến những kẻ mà bà cho 
là xấu xa, tội lỗi. Họ là ai? 

• Những kẻ nói xấu tôi, lừa bịp tôi, những kẻ trước mặt tôi thì 
miệng lưỡi ngọt ngào nhưng khi tôi vừa quay đi thì họ lập tức nói 
xấu tôi ngay. 

• Được lắm, bà có tin rằng Chúa có mặt khắp noi không? 

• Dĩ nhiên tôi tin chó. 

• Nghĩa là thế nào? 

• Ngài ỏ khắp mọi noi, trong tất cả vạn vật. 

• Như vậy phải chăng Ngài cũng ở trong những kẻ đã nói xấu, phỉ 
báng bà nữa? 

• Có thể như vậy, nhưng họ đâu biết rằng Ngài ở trong họ. Họ đâu 
được Chúa hướng dẫn. 

• Đó là vấn đề của họ chó không phải của bà. 

• Tôi vẫn không hiếu ý bà muốn nói gì? 


Đặng Thắng viết lại - trang 88/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Chúa nói rằng “ Nếu có kẻ tát vào má bên trái của anh thì anh 
hãy đưa má bên phải ra”. Ngài đâu nói rằng khi có kẻ đánh anh 
thì anh bỏ đi kiếm những người khác để được an ủi. Đấng Cứu 
Thế dạy rằng chúng ta cần biết tha thứ cho kẻ thù, phải biết 
thưong yêu họ, vì họ đâu biết gì về hành động của họ. Ngay cả 
những kẻ đóng đinh Ngài trên thập giá mà Ngài còn xin tha thứ 
cho họ. Ngài không khuyên chúng ta “ ơn đền, óan trả” hay “ 
Mày móc mắt tao, tao móc mắt mày, lấy mắt trả mắt, lấy răng trả 
răng” 

• Nhưng tôi đâu có làm như vậy? 

• Có chứ, tuy bà không đánh họ, chửi họ, nói xấu họ nhưng bà vẫn 
nuôi ý tưởng thù hận trong đầu. Bà coi họ là những kẻ có tội và 
thầm mong cho họ không được tha thứ hay cứu rỗi. Khi đã coi 
người khác như kẻ thù, không biết tha thứ cho kẻ thù, vẫn nuôi 
lòng óan hận triền miên thì hiến nhiên bà đâu hề tuân lời khuyên 
của Đấng Cứu Thế. Như thế bà vẫn đi theo con đường của bản 
ngã chớ đâu phải theo con đường mà Đấng Cứu Thế đã dạy. 

• Như vậy tôi phải làm gì? 

• Bà phải biết tha thứ cho họ, bỏ qua những ý tưởng thù hận, óan 
hờn và tốt hơn nữa hãy cầu nguyện cho họ được bình an, mạnh 
khỏe và được ơn trên soi sáng cho họ. 

• Nhưng điều này đâu làm họ thay đổi được gì? 

• Họ thay đổi hay không là việc của họ chớ không phải của bà. 
Điều quan trọng là bà phải biết thay đổi bà trước đã. Neu bà biết 
tha thứ thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn điều bà mong mỏi và ngược lại 
nếu bà cứ nuôi mãi tư tưởng óan thù thì quả là điều bất hạnh vô 
cùng. 

• Điều bà nói chỉ có tính cách lý thuyết nhưng thực hành thì khác. 
Làm sao ta có thể thương yêu những kẻ hèn hạ, dối trá, lừa gạt, 
bất lương, trụy lạc, không biết kính sợ Chúa, không biết tuân theo 
lời Chúa dậy. Tóm lại, trên phương diện thực hành thương yêu kẻ 
thù là điều không thể thực hiện được. 

• Neu bà đã nói thế thì tôi xin hỏi phải chăng tinh hoa Thiên Chúa 
Giáo chỉ là một mớ lý thuyết xuông, không thế thực hiện được 
hay sao? Này chị bạn, bất cứ ai cũng có thể thương yêu những 
người tốt lành, thánh thiện, ngoan ngõan, tôn trọng pháp luật, vì 
họ dễ giao thiệp, dễ yêu, dễ mến. Nhưng đó không phải là sự thử 
thách của tín đồ Thiên Chúa Giáo. Một tín đồ Thiên Chúa Giáo 
chân chính là có lòng bác ái, mở rộng lòng thương yêu đến muôn 
lòai và biết tha thứ. Đe tôi kế cho bà nghe một câu chuyện sau: “ 
Cách đây mấy chục năm, tôi và một người bạn đi sắm đồ tại một 
tiệm buôn lớn. Cô bán hàng tiếp đãi chúng tôi hết sức bất lịch sự 


Đặng Thắng viết lại - trang 89/95 



Minh triêt trong đời sông 



• và hồn láo. Tôi bực mình định báo cáo lên cấp trên cho cô mất 
việc nhưng bạn tôi đã cản lại. Khi ra khỏi tiệm tôi hỏi tại sao lại 
làm thế, ông nói: “ Phải chăng mục đích của đời người là trở nên 
một con đường vận hà để lòng yêu thưong của Thiên Chúa có thể 
ban rải khắp nơi và hàn gắn những đau thương của nhân lọai?” 
Câu nói này làm tôi bừng tỉnh và thán phục người bạn đó quá. 
Ông ta quả là một tín đồ Thiên Chúa Giáo chân chính. Từ đó tôi 
cố gắng áp dụng câu đó vào đời sống hàng ngày. . .” 

• Nhưng ông ta đã làm gì mà được như vậy? 

• Ông bạn tôi cho biết lúc nào cũng áp dụng lời khuyên của Đấng 
Cứu Thế vào đời sống, không bao giờ nghi ngờ hay do dự. Ông 
biết rằng một khi đã tin tưởng tuyệt đối vào Ngài thì mọi hành 
động, tư tưởng đều được Ngài hướng dẫn cho. 

• Chắc hắn ông ta chịu khó đọc Kinh Thánh? 

• Không những ông ta đọc mà còn áp dụng nó vào cuộc sống hàng 
ngày. Ông đã áp dụng câu “ Hãy thương yêu người láng giềng 
như thương yêu chính mình” trong mọi trường họp. 

• Tôi muốn thực tập quy tắc đó, xin bà chỉ dẫn cho. 

• Này chị bạn, bí quyết đó cũng giản dị thôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng 
mình làm thế này hay thế nọ vì mình là tác nhân chính đã hành 
động. Chính vì cái quan niệm sai lầm về bản ngã này đã tạo ra sự 
phân chia, cách biệt, ích kỷ, lầm lạc. Chúng ta không thế ban phát 
tì nh thương khi mình không thực sự yêu thương. Này chị bạn, 
tình thương là danh từ chớ không phải động từ, chúng ta chính là 
tì nh thương chớ không phải là điều chúng ta làm. Làm sao đế 
chúng ta trở thảnh một trung tâm vận hà của tình thương chính là 
bí quyết của sự chuyển hóa. Hãy sử dụng trái tim để thương yêu 
chớ đừng sử dụng bộ óc vì bộ óc hay phán xét, phân biệt. Thật ra 
trái tim của chúng ta chính là điếm linh quang của Thượng Đe là 
gạch nối giữa ta và Ngài. Hãy làm sao để mọi tư tưởng, hành 
động của chúng ta đều phát xuất từ trái tim đầy thương yêu, bác 
ái đó. 

• Làm sao tôi có thế hành động nhu vậy? 

• Bà cần trải qua một sự thanh lọc xác thân cũng nhu tâm hồn đế 
gạt bỏ các thành kiến khi trước. Có lẽ bà cần tập cách tĩnh tâm 
qua việc đến giáo đưòng vào lúc thanh vắng, không có ai để cầu 
nguyện “ Lạy Chúa, xin Ngài thương xót con”. Bà hãy tìm đọc 
cuốn “ The way of the Pilgrim” của một tác giả vô danh viết hồi 
thế kỷ 19, đây là một cuốn sách hướng dẫn rất hay. Ngòai ra bà 
có thế tìm đọc cuốn sách nói về cuộc đời các vị Thánh nhất là vị 
Thánh Theresa of Lisieux. Trước khi qua đời Thánh Theresa cho 


Đặng Thắng viết lại - trang 90/95 



Minh triêt trong đời sông 



• biết chính sự đối sử khắc nghiệt của Mẹ Be Trên đã hun đúc tinh 
thần quả cảm, chịu đụng của Thánh hay nói một cách khác, chính 
sự chịu đựng đau đớn vật chất và tinh thần đã nâng tâm thức của 
Thánh lên bình diện cao hơn. Nhu tôi đã nói, một tín đồ chân 
chính phải chấp nhận thử thách và biết cách vuợt qua. 

• Neu vậy khi thấy khó chịu hay ác cảm với kẻ khác thì tôi phải 
làm gì? 

• Khi bà thấy đầu óc phản kháng, khó chịu thì hãy ngung ngay tu 
tuởng đó lại và nhìn nó nhu một kẻ thứ ba. Hãy tự nhủ thầm: “ 
Lại Cathy nữa đây, giống nhu một quả lắc đồng hồ xoay qua 
xoay lại giữa sự óan ghét, lên án, chê bai, ích kỷ. Nhung tôi 
không phải là những điều đó, tôi là cái gì vuợt lên trên những tầm 
thuờng nhỏ mọn đó”. Một khi đã tách rời ra khỏi tu tuởng đó và 
quan sát nó thì tu tuởng đó sẽ tự động biến mất ngay. Ngòai ra để 
tập mở rộng lòng thuơng, mồi khi rảnh rồi bà hãy suy gẫm một 
câu nói quan trọng của Thánh Francoise: “ Nơi nào có sự thù hận 
xin Chúa cho con đuợc gieo hạt giống của sự thuơng yêu”. Một 
khi đã suy gẫm thật sâu xa tu tuởng đó, bà sẽ thấy mình hành 
động nhu vậy. Đen khi đó bà sẽ thấy trong cái thế giới đầy bất 
tòan này, nguời hôm nay là bạn, ngày mai có thể thành kẻ thù, và 
nguời bạn không ua hôm nay biết đâu chang là bạn thân của bà 
về sau. Đe trở thành một ngưòi Thiên Chúa Giáo chân chính, 
người ta không nên dùng chữ “ Thù” hay “ Bạn” vì sự thật 
chang có ai thù hay bạn mà tất cả đều là “ Con của Thượng 
Đế”. 

44. THƯƠNG ĐẺ 

lorence là một sinh viên thích họat động xã hội. Cô tì nh nguyện 
kèm trẻ em nghèo hiếu học, săn sóc nguời già trong viện duỡng lão, 
và làm việc trong một bệnh viện chữa trị những nguời ghiền ma túy. 
Cô cảm thấy dường như có một sức mạnh thiêng liêng thúc đẩy cô 
họat động nhưng cô không muốn gắn bó vào một tôn giáo nào. Cô 
nói: 

• Tôi băn khoăn tại sao lại có quá nhiều tôn giáo, quá nhiều con 
đường tâm linh khác nhau? Tại sao chân lý không đơn thuần mà 
phân chia làm nhiều giáo lý như vậy? 

• Có nhiều cách giải thích một quan niệm tùy theo ngôn ngữ, 
phong tục, tập quán và kinh nghiệm cá nhân. Chân lý tự nó có 
tính cách không hai ( Bất Nhị) nhưng chính con người đã phân 
biệt, giải thích nó khác nhau nên mới sinh ra nhiều tôn giáo, 
nhiều con đường tâm linh. 


Đặng Thắng viết lại - trang 91/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Như vậy chỉ có một hay nhiều Thượng Đe và hình ảnh của Ngài 
ra sao? 

• Có lẽ cô đã nghe nói con người được tạo ra theo hình ảnh của 
Thượng Đe. Nhưng cũng có quan niệm cho rằng con người đã 
tưởng tượng ra một Thượng Đe qua hình ảnh của chính họ. Vì 
con người thường có nhiều quan niệm khác nhau nên lý tưởng về 
Thượng Đe hay Chân Lý cũng vì thế mà khác biệt. Dĩ nhiên mọi 
danh từ, quan niệm đều giới hạn vì con người không thể giải 
thích được những gì cao cả, vô biên được. 

• Như vậy phải chăng con người không thế thấy được cái chân lý 
tuyệt đối hay sao? 

• Phần lớn con người đều sống trong một tâm thức bị giới hạn bởi 
lý trí nên không thê kinh nghiệm được những cái gì không giới 
hạn được. Chúng ta chỉ có một khái niệm về cái đó mà thôi. Lý 
trí là khả năng cao nhất mà con người được biết, do đó con người 
đã sử dụng nó để suy nghĩ về Thượng Đe cũng như chúng ta suy 
nghĩ về một quả táo vậy. Dĩ nhiên suy nghĩ về một quả táo thì dễ 
vì chúng ta có thể sờ mó được, nhìn thấy được, ngửi được nhưng 
suy nghĩ gì về một cái gì vô hình, vô biên thì cần phải vận dụng 
đến khả năng tưởng tượng nhiều hơn. Dù sao chăng nữa, cái hữu 
hạn không thê kinh nghiệm được cái vô hạn. 

• Có cách nào hay con đường nào giúp người ta thấy được cái chân 
lý tuyệt đối đó không? 

• Con đường không phải là vấn đề nhưng cái tiến trình trên con 
đường đó mới là điều quan trọng. Những người tìm đạo có thể đi 
theo những con đường khác nhau, nhưng khi đã vượt qua khỏi sự 
giới hạn của lý trí, đã đạt đến một mức nào đó trên lộ trình tiến 
hóa tâm linh thì họ sẽ ý thức được chân lý. Dĩ nhiên cách diễn tả 
của họ thay đổi tùy theo tập quán, văn hóa, xã hội, quan niệm cá 
nhân, danh từ, ngôn ngữ nhưng cái kinh nghiệm cao tột thì luôn 
luôn giống nhau. 

• Như vậy một người bình thường không thế có được kinh nghiệm 
như vậy sao? 

• Chân lý cũng như ánh sáng mặt trời soi sáng cho tất cả mọi người 
không hề phân biệt. Bất cứ ai cũng có thế kinh nghiệm được chân 
lý nếu họ biết vượt ra khỏi giới hạn của tâm thức bình thường. 
Một khi họ đã chuyến tâm thức được thì mọi sự đều thay đối 
ngay, khi mây mù đã tan thì ánh sáng mặt trời sáng tỏ, khi đã xé 
bỏ được màn vô minh thì chân lý tự nhiên biếu hiện. 

• Khi đó người ta sẽ thấy hình ảnh Thượng Đe như thế nào? 


Đặng Thắng viết lại - trang 92/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Đe tôi kế cho cô một câu chuyện nhu sau: Một hiền triết xứ ấn 
giảng rằng “ Tòan thể vũ trụ chỉ là một sự phóng chiếu của tâm 
trí chúng ta”. Một đứa bé thấy vậy bèn hỏi “ Neu nhu vậy, một 
con ếch nhỏ ngồi ở đáy giếng cũng phóng chiếu trong tâm thức 
nó một hình ảnh của vũ trụ hay sao? Nhà hiền triết trả lời “ Đúng 
vậy”. Cậu bé liền hỏi: “ Nhu thế con ếch có ý thức về sự hiện 
diện của Thuợng Đế hay không? “. Hiền triết đáp: “ Mọi sinh vật 
trong vũ trụ, dù bé nhỏ đến đâu cũng đều có sự khát khao quay 
về nguồn cội”. Cậu bé thắc mắc: “ Nhu vậy một con ếch nhỏ nghĩ 
về Thuợng Đe ra sao?” Hiền triết mỉm cuời đáp: “ Đối với một 
con ếch nhỏ thì Thuợng Đế là một con ếch rất lớn”. 

45. Quyền Năng 

ừ khi còn nhỏ Dudley đă ham thích các vấn đề tâm linh. Lúc nào 
anh cũng đề cập đến Thuợng Đe và nói với cha mẹ rằng anh chỉ 
muốn gặp Ngài. Lúc truởng thành, Dudley xin gia nhập một dòng tu 
kín nhung bị từ chổi. Anh bèn lang thang đó đây, lúc theo học Yoga 
với một vị thầy Ần Độ, khi học võ với một vị võ su Trung Hoa. Anh 
chịu khó nghiên cứu các sách vở tâm linh, tham dự những khóa về 
thiền. ít lâu sau, anh tìm đến một nông trại hẻo lánh, ngày giúp việc 
cày cấy, đêm thực tập thiền theo theo các phuong pháp mà anh thu 
thập đuợc. Sau nhiều năm sống nhu vậy, tự nhiên anh khai mở đuợc 
“ Thần Nhãn”. Anh nói: 

• Thua bà, tôi thấy thích thú quá chừng. Tôi có thể “ nhìn thấy” 
những nguời mà tôi nói chuyện qua điện thọai, biết họ mặc quần 
áo mầu gì, có cử chỉ ra sao. Khi tôi nói cho họ biết họ rất kinh 
ngạc và thán phục tôi vô cùng. Tôi có thể ngồi yên một chồ mà 
biết đuợc những nguời khác trong trại đang làm gì. Hiện nay tôi 
muốn phát triển thêm các quyền năng tuong tự nhu “ Đọc tu 
tuởng nguời khác” hay “ Sai khiến các đồ vật”. Bà quen biết 
nhiều danh su, xin chỉ giúp tôi những nguời đã sở hữu các quyền 
năng đó để tôi theo học. 

• Một đệ tử của Phật đã phát triển đuợc một vài quyền năng đến 
xin Ngài chỉ dẫn thêm nhung Đức Phật nói rằng “Ta biết rõ 
quyền năng đó sẽ làm cho con nguời nhu thế nào. Ta khuyên con 
hãy lập tức từ bỏ chúng đi, không gì làm nguời ta sa ngã nhanh 
chóng hon là sở hữu các quyền năng huyền bí”. Theo ý tôi, anh 
cũng nên áp dụng câu này cho chính bản thân anh. 

• Tại sao các quyền năng huyền bí lại là xấu? 


Đặng Thắng viết lại - trang 93/95 



Minh triêt trong đời sông 



• Đức Phật không hề nói rằng các quyền năng đó xấu, Ngài chỉ nói 
rằng các quyền năng đó sẽ khiến cho con nguời trỏ' nên thế nào 
mà thôi. Anh hãy quan sát những nguời bình thuờng khi đạt đuợc 
chút danh vọng hay uy quyền thì họ cu xử nhu thế nào? Phải 
chăng họ hống hách, kiêu căng và hợm hĩnh? Các quyền năng 
huyền bí còn nguy hiếm hon thế nhiều. 

• Làm sao tôi có thể sa ngã khi đã khổ công tập luyện và tiến bộ 
nhu thế này? 

• Này anh bạn, càng leo cao chừng nào thì càng té đau chừng đó. 
Càng lên cao, sự cám dồ càng mạnh, co hội sa ngã càng nhiều. 
Trên đuòng tinh thần, sự cám dồ hết sức tinh tế, khó thấy đuợc. 

• Nhung nếu nguời ta cẩn thận và luôn luôn đề cao cảnh giác thì 
làm sao có thế sa ngã? 

• Thế u? Hãy thử quan sát nội tâm a nh mà xem. Phải chăng từ khi 
anh khai mở đuợc quyền năng đó thì anh không còn tha thiết đến 
Thuợng Đe nữa? 

• Có lẽ bà nói đúng đấy, thời gian gần đây tôi ít nghĩ đến Ngài hon 
truóc nhung có lẽ tâm tôi bị sao làng vì đang thích thú cái quyền 
năng này nhung ít lâu nữa tôi sẽ quen đi. Tuy nhiên, phải chăng 
sở hữu quyền năng chính là một sự tiến bộ tâm linh? 

• Phát triển quyền năng là một dấu hiệu nhung không bao giờ là 
mục đích. 

• Nhung các Đạo Su đều có quyền năng kia mà? 

• Bác sĩ Stanley Krippner, một học giả nổi tiếng chuyên khảo cứu 
các hiện tuợng huyền bí nói rằng ông đã gặp rất nhiều đạo su nổi 
tiếng mặc dù họ không hề có một có một quyền năng nào. Trong 
khi đó, ông cũng gặp nhiều nguời sở hữu các quyền năng huyền 
bí nhung không hề phát triển hay luu tâm gì đến vấn đề tiến bộ 
tâm linh. Nói tóm lại, sở hữu quyền năng và tiến bộ tâm linh là 
hai vấn đề khác nhau. 

• Thua bà, tôi là nguời sống về tinh thần và rất quan tâm đến trình 
độ tiến hóa của mình. Tôi thiết nghĩ, đi trên đuờng tâm linh cũng 
giống nhu leo núi, nguời ta không thể leo thẳng mà phải trèo 
quanh theo suờn núi, có khi phải dừng chân nghỉ ngoi chút ít. 
Việc xao lãng của tôi chỉ là sự nghỉ ngoi chút ít thôi. 

• Một người đi trên đường tâm linh dù nghỉ ngoi vẫn không 
bao giờ ròi mắt ra khỏi mục tiêu chính. Đe tôi kế cho anh nghe 
một câu chuyện sau: 

Một hòang đế xứ ấn mở cuộc thi tuyển hiền tài để giúp nuớc. Kỳ 
thi nhu sau: Ai mang đuợc một thùng nước đầy từ sông Hằng về 
đến trước cửa thành mà không ngừng lại vì bất cứ chuyện gì thì 
sẽ thắng cuộc. Một ngàn thí sinh tham dự cuộc thi, khi họ vừa 


Đặng Thắng viết lại - trang 94/95 



Minh triêt trong đời sông 



múc nước dưới sông lên thì thấy tiền vàng ở đâu rải đầy mặt đất, 
hai trăm người bỏ cuộc chạy đi để lượm tiền. Đi được một lúc, 
các thí sinh thấy một dãy kiệu hoa lộng lầy để hai bên đường , 
những người khênh kiệu hô lớn: “ Ai ngồi kiệu sẽ được đưa vào 
thảnh đế dân chúng hoan hô”. Hon hai trăm thí sinh bỏ cuộc nhào 
lên những chiếc kiệu hoa. số còn lại tiếp tục đi, một quãng sau 
họ thấy một đòan thiếu nữ rất đẹp với xiêm y hở hang hấp dần 
đưa tay vẫy gọi, mời chào. Hon hai trăm người nữa bỏ cuộc chạy 
theo đòan thiếu nữ kia. Trên đường về thành, các thí sinh thấy 
một đạo sư oai nghiêm ngồi trên một tấm thảm nói: “ Kẻ nào 
theo ta sẽ được học các quyền năng huyền bí như tàng hình, hiện 
hình, bay lượn trên không trung, hô phong, hóan vũ, chỉ đá hóa 
vàng v.v...Một số vội bỏ cuộc chạy theo học với vị đạo sư. Cuối 
cùng chỉ có một người mang nước về tới cống thành. Vua hỏi: 
Tại sao anh không bị những sự kiện trên làm xao lãng? Người nọ 
đáp: “ Lúc đi mắt con chỉ nhắm vào một mục đích là cống thành, 
tai con chỉ nghe thấy lời tuyên bố của Ngài rằng kẻ nào mang 
nước từ sông Hằng về đây mà không dừng lại sẽ được trọng 
thưởng nên con đi thắng một nơi về đây”. Nhà vua mừng rỡ nói: 
“Ngươi quả là người mà ta mong đợi”. Này anh bạn: Đường 
thắng là con đường ngắn nhất nối liền hai điếm, tại sao người 
ta không chọn con đường đó mà chọn con đường quanh co 
làm chi? 


Đặng Thắng viết lại - trang 95/95 



